


'LLA Á 


VẾ THUÊ 


(ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở CẤP CHI CỤC THUẾ) 


Au H 

Í 
>> ` 
li 


( 
<* 1Ï NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





182 


THỦ TỤC , 
HÀNH CHÍNH 


VỀ THUẾ 


(ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở CẤP CHI CỤC THUẾ) 


https://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng 
TS. NGUYÊN THẾ KỶ 


Phó Chủ tịch Hội đồng 
TS. NGUYÊN DUY HÙNG 
Thành viên 
TS. NGUYÊN TIẾN HOÀNG 


TS. NGUYÊN AN TIÊM 
TS. VŨ TRỌNG LÂM 


https://tieulun.hopto.org 


TỔNG CỤC THUẾ 
BAN CẢI CÁCH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA 


lB< 


THỦ TỤC 
HÀNH CHÍN H 


VẾ THUẾ 


(ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở CẤP CHI CỤC THUẾ) 





NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2011 


htfps://tieulun.hopto.org 


NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN: 


- NGUYÊN QUANG TIẾN 
- HOÀNG THỊ LAN ANH 

- NGUYÊN HẢI LINH 

- HOÀNG THANH LINH 

- ĐINH THỊ HÀ GIANG 
VŨ ĐỨC CHÍNH 
NGUYÊN THỊ KIM HOA 
NGUYÊN QUANG SƠN 
ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG 
10- NGUYÊN TUẤN ANH 
11- VŨ THỊ THU THỦY 

13- NGUYÊN TRUNG DŨNG 
13- BÙI TƯỜNG LÂN 

14- NGUYÊN VĂN VÂN 








https://tieulun.hopto.org 


CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực thuế theo Nghị quyết số 25/NQ-CP 
ngày 2-6-2010 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 
27-12-2010 của Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài 
chính đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-BTC 
ngày 10-8-2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 
11-3-2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 05-5-2011 
và Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26-7-2011 về 
việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vì, 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện thống nhất các 
quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, 
phát sinh ở cấp xã, phường, thị trấn được thực hiện ở 
cấp Chi cục Thuế, Ban Cải cách và Hiện đại hóa - Tổng 
cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp với Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách 152 
thủ tục hành chính uề thuế (được thực hiện ở cấp 
Chỉ cục Thuê). 

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tra cứu, áp dụng 


và thực hiện những thủ tục hành chính về thuế mới 


6 


https://tieulun.hopto.org 


nhất đã được rà soát, tổng hợp và cập nhật đến hết 
ngày 26-7-2011. 
Xin trân trọng gới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Thúng 9 năm 2011 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


https://tieulun.hopto.org 


ñ. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
D0 PẤP PHI CỤ THUẾ THỰC HIỆN 


https://tieulun.hopto.org 


https://tieulun.hopto.org 


I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ 


1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ 
các đơn vị trực thuộc) 


- Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và 
hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người 
nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy 
định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và 
các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan 
Thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan Thuế 
sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp 
thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý 
hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế: Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-ĐK-TCT. 

(1) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại 


10 


https://tieulun.hopto.org 


Việt Nam; hoặc bản sao Quyết định thành lập. 
Riêng đối với một số ngành, nghề đặc biệt do các 
bộ, ngành cấp giấy phép hoạt động (như tín dụng, 
luật sư, bảo hiểm, dầu khí, y tế) thì sử dụng Giấy 
phép hoạt động thay cho Giấy chứng nhận Đăng 
ký kinh doanh. 

(11) Bản kê chi nhánh, văn phòng đại diện, kho 
hàng, đơn vị trực thuộc (nếu có)... Mẫu số 01-ĐKT- 
TCT-BK0O1, mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK02, mẫu số 
01-ĐKT-TCT-BK03, mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK04, 
mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK05, mẫu số 01-ĐKT- 
TCT-BK06, mẫu số 01-ĐKT-TCT-BK07. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 01-ĐK-TCT). 


11 


https://tieulun.hopto.org 


+ Bản kê các đơn vị thành viên (mẫu số 01- 
ĐK-TCT-BKO1). 

+ Bản kê các đơn vị trực thuộc (mẫu số 01-ĐK- 
TCT-BK02). 

+ Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng 
giao dịch, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc 
(mẫu số 01-ĐK-TCT-BK08). 

+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 01- 
ĐK-TCT-BKO04). 

+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 
01-ĐK-TCT-BKO5). 

+ Bản kê các nhà thầu nước ngoài (mẫu số 01- 
ĐK-TCT-BKO09). 

+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 01-ĐK- 
TCT-BK07). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ban hành ngày 18-7-2007. 


2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của 
Hợp tác xã, tổ hợp 


- Trình tự thực hiện: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 


12 


https://tieulun.hopto.org 


được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị 
hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đây đủ 
thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm 
theo) sau đó gửi đến Cơ quan Thuế để làm thủ tục 
đăng ký thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 
đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế: Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ÐK- 
TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ 
khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã 
được đơn vị chủ quản thông báo. 

(1) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh của chi nhánh hoặc Giấy phép đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót). 


13 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) 
và các bảng kê kèm theo (nếu có). 

+ Bản kê các văn phòng đại diện, văn phòng 
giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BKO1). 

+ Bản kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02- 
ĐK-TCT-BKO02). 

+ Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐÐK- 
TCT-BK08). 

+ Bản kê các đơn vị liên danh, liên kết (mẫu số 
02-ĐK-TCT-BK04). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài 
chính ban hành ngày 18-7-2007. 


14 


https://tieulun.hopto.org 


3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân 
kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị 
hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đây đủ 
thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm 
theo), sau đó gửi đến Cơ quan Thuế để làm thủ 
tục đăng ký thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 
đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 03-ĐK-TCT, 
kèm theo bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh 
tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với 
cơ sở kinh doanh chính (nếu cô). 

(1) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 
doanh (nếu có). 

(11) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân. 

Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa 


1ỗ 


https://tieulun.hopto.org 


hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, 
huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký 
thuế với Chi cục Thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu 
thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là Tờ khai đăng ký nộp 
thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 03-ĐK-TCT); 

+ Bản kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại 
địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với 
cơ sở kinh doanh chính (nếu có) (mẫu số 03-ĐÐK- 
TCT-BKOI); 

+ Tờ khai đăng ký nộp thuế (mẫu số 03.1- 
ĐK-TCT). 


16 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ban hành ngày 18-7-2007. 


4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền 
công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả 
chuyển nhượng chứng khoán) và các cá 
nhân có thu nhập chịu thuế khác - Trường 
hợp nộp cho Cơ quan Thuế 


- Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị 
hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đây đủ 
thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm 
theo), sau đó gửi đến Cơ quan Thuế để làm thủ 
tục đăng ký thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 
đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế: Chi cục Thuế. 


17 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
175/2010/TT-BTC ngày 05-11-2010. 

Œ¡) Bản sao (không cần công chứng) chứng minh 
thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại 
Chi cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế không quá 
năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký 
thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

+ Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ 
thống bưu điện, thời hạn cấp mã số thuế không 
quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận (theo sổ 
đăng ký công văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được 
kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 


18 


https://tieulun.hopto.org 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK- 
TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-ð- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 175/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ban hành ngày 05-11-2010. 


5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền 
công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả 
chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân 
có thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp 
nộp qua cơ quan chỉ trả thu nhập 


- Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị 
hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đây đủ 
thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm 
theo) sau đó gửi đến Cơ quan Thuế để làm thủ tục 
đăng ký thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 


19 


https://tieulun.hopto.org 


đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. Người nộp thuế nhận lại 
Thẻ mã số thuế cá nhân thông qua cơ quan chi trả 
thu nhập. 

- Cách thức thực hiện: 

Thông qua cơ quan chỉ trả thu nhập. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
175/2010/TT-BTC ngày 05-11-2010. 

Œ¡) Bản sao (không cần công chứng) chứng minh 
thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại 
Chi cục Thuế, thời hạn cấp mã số thuế không quá 
năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký 
thuế đã được kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

+ Trường hợp nhận hồ sơ đăng ký thuế qua hệ 
thống bưu điện, thời hạn cấp mã số thuế không 
quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận (theo sổ 
đăng ký công văn đến) hồ sơ đăng ký thuế đã được 
kê khai đầy đủ các chỉ tiêu. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


20 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK- 
TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 175/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ban hành ngày 05-11-2010. 


6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
trường hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước 
ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam 


- Trình tự thực hiện: 

Đối với trường hợp Nhà thầu và Nhà thầu phụ 
nước ngoài, các hợp đồng hợp tác kinh doanh của 
Việt Nam với người nước ngoài, nhưng Bên nước 
ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam, thì 
Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu có trách 
nhiệm kê khai và nộp thuế cho Bên nước ngoài. 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát 


21 


https://tieulun.hopto.org 


sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay 
của các tổ chức, cá nhân thì Bên Việt Nam phải 
làm thủ tục đăng ký thuế để được cấp một mã số 
thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp hộ 
thuế cho các Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài. 
Trường hợp Bên Việt Nam ký hợp đồng là doanh 
nghiệp đã được cấp mã số thuế thì không được sử 
dụng mã số thuế của doanh nghiệp để kê khai, 
nộp thuế cho các Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước 
ngoài. Bên Việt Nam chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo 
đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu 
tờ khai và các giấy tờ kèm theo), sau đó gửi đến 
Cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 
đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp bên Việt Nam khấu trừ nộp thay cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Œ) Tò khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK- 
TCT kèm theo Bảng kê các Nhà thầu, Nhà 
thầu phụ nước ngoài mà Bên Việt Nam kê khai, 
nộp thay thuế. 

(1) Hợp đồng ký với Nhà thầu nước ngoài (bản 
trích lục tiếng Việt). 


22 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Bản kê danh sách các Nhà thầu phụ, Nhà 
thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh 
doanh có kê khai, nộp thuế thông qua Bên Việt 
Nam. Mỗi Nhà thầu, Nhà thâu phụ nước ngoài 
trong bảng kê sẽ được cấp mã số thuế 13 số theo mã 
số thuế nộp hộ của Bên Việt Nam ký hợp đồng. Mã 
số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải 
nộp, đã nộp của từng Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước 
ngoài khi Bên Việt Nam ký hợp đồng kê khai và 
nộp hộ thuế với Cơ quan Thuế. Bên Việt Nam ký 
hợp đồng phải thực hiện kê khai đăng ký thuế cho 
từng Nhà thầu, Nhà thầu phụ theo “Phụ lục tờ khai 
đăng ký thuế - mẫu số 04.2-ĐK-TCT”; đồng thời 
phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 13 số của 
các Nhà thầu nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế 
quản lý Bên Việt Nam. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế quản lý Bên Việt Nam. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 


23 


https://tieulun.hopto.org 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.1-ĐK- 
TCT). 

+ Bản kê danh sách các Nhà thầu phụ, Nhà 
thầu phụ nước ngoài ký Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh có kê khai, nộp thuế thông qua Bên Việt Nam 
(mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BKO]). 

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 04.2-ĐK- 
TCT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


7. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
trường hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước 
ngoài, Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông 
qua Bên Việt Nam 

- Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
phát sinh nghĩa vụ thuế thì Bên Việt Nam trực 
tiếp ký hợp đồng với Nhà thầu, Nhà thầu phụ 


24 


https://tieulun.hopto.org 


nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy 
định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và 
các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan 
Thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan Thuế 
sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp 
thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý 
hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp Bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Œ) Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐÐK-TCT, 
trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các 
Nhà thầu. 

(1) Hợp đồng ký với Bên Việt Nam (bản trích 
lục tiếng Việt). 

Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép 
kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, 
Giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà 
cấp cho Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá năm ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


25 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế 
quản lý Bên Việt Nam. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế quản lý Bên Việt Nam. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐÐK-TCT, 
trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các Nhà 
thầu. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


8. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền 
thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, 
các Nhà thầu chính nước ngoài của các dự 
án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ trường hợp 
qua một cửa liên thông) 


26 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo 
quy định của pháp luật; phát sinh trách nhiệm 
khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, 
cá nhân; phát sinh tiền Thuế Giá trị gia tăng 
được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế 
đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được uỷ 
quyền như ban quản lý công trình), nhà thầu 
chính nước ngoài thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ 
sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ 
thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm 
theo), sau đó gửi đến Cơ quan Thuế để làm thủ 
tục đăng ký thuế. Cơ quan Thuế sẽ kiểm tra hồ sơ 
đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy 
đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và tiến hành 
sinh mã số thuế cho Người nộp thuế và cấp mã số 
thuế cho Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT. 

(Œ¡) Riêng tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc 
ngân sách nhà nước phải có thêm Tờ khai đăng ký 
thu phí, lệ phí theo mẫu số 1 quy định tại Thông 
tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-7-2002 của Bộ Tài 


27 


https://tieulun.hopto.org 


chính hướng dẫn về phí, lệ phí. Đơn vị thu phí, lệ 
phí được cấp một mã số thuế để dùng chung cho 
việc kê khai nộp phí, lệ phí và kê khai nộp thuế 
đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
(nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chậm nhất không quá năm ngày làm việc, tính 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế 
(không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do 
Người nộp thuế kê khai sai sót) 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT. 

+ Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí theo mẫu số 1. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


28 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính; 

+ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-7- 
2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. 


9. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng 
ký thuế cho trường hợp mất Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế thì Người nộp 
thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan Thuế 
cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký thuế, văn bản 
này gửi cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý 
Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số 
thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại 
và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và 
sử dụng mã số thuế. 


29 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động (bản sao có 
chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế trong thời hạn năm ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 
Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


30 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-7- 
2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. 


10. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế bị rách, nát 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế bị rách, nát thì Người 
nộp thuế phải làm văn bản đề nghị Cơ quan Thuế 
cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, văn bản 
này gửi cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Người 
nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế. 

(1) Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký thuế bị 
rách, nát. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể 


j1 


https://tieulun.hopto.org 


từ ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


11. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ 
bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị Cơ quan Thuế 
cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải 


ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư 


32 


https://tieulun.hopto.org 


hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi 
đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ 
phải nộp lại thẻ cũ cho Cơ quan Thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế thực hiện cấp lại Thẻ mã số thuế 
cá nhân trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu của Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


Jö 


https://tieulun.hopto.org 


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ. 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính; 

+ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24-7- 
2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí. 


12. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập 
(trừ trường hợp qua một cửa liên thông) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ 
tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng 
ký kinh doanh. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế 
đây đủ, hợp lệ của doanh nghiệp nhận sáp nhập, 
Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông 
tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông 
tin quản lý thuế. Doanh nghiệp nhận sáp nhập 
không thay đổi mã số thuế. Nếu thông tin đăng 
ký thuế thay đổi có ảnh hưởng đến các thông tin 
ghi trên “Giấy chứng nhận Đăng ký thuế” thì Cơ 
quan Thuế sẽ cấp lại “Giấy chứng nhận Đăng ký 


34 


https://tieulun.hopto.org 


thuế” với mã số thuế cũ và thu hồi Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế cũ. Nếu thông tin đăng ký 
thuế thay đổi không ảnh hưởng đến các thông tin 
ghi trên “Giấy chứng nhận Đăng ký thuế” thì 
Người nộp thuế vẫn sử dụng Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế đã được cấp trước đây. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai đăng ký thuế điều chỉnh theo mẫu 
số 08-MST. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới 
của doanh nghiệp nhận sáp nhập (bản sao có 
chứng thực). 

(11) Hợp đồng sáp nhập (bản sao). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh 
nghiệp nhận sáp nhập. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


J5 


https://tieulun.hopto.org 


Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký 
thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
9007 của Bộ Tài chính. 


13. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị 
sáp nhập 

- Trình tự thực hiện: 

+ Khi có Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp 
nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị 
sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 

+ Cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh 


ö6 


https://tieulun.hopto.org 


nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị 
hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi 
cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế. 

() Hợp đồng hợp nhất hoặc Hợp đồng sáp 
nhập (bản sao có chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và 
đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


DMN 


https://tieulun.hopto.org 


Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký 
thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


14. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp được tách 


- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp được tách phải thực hiện kê 
khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế chậm nhất 
không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy 
chứng nhận Đăng ký kinh doanh. 

+ Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế cho các doanh nghiệp được 
tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 


ỏ8 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (bản 
sao có chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận 
đăng ký thuế chậm nhất không quá năm ngày 
làm việc, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


39 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp bị tách 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp bị tách phải thực hiện thủ tục 
thay đổi thông tin đăng ký thuế với Cơ quan Thuế 
khi có Quyết định tách doanh nghiệp. 

+ Cơ quan Thuế sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ của doanh nghiệp bị tách phải thực hiện 
thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của 
doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã 
số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số 
thuế và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế đã được cấp 
trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Quyết định tách doanh nghiệp (bản sao). 

(1) Tờ kê khai các chỉ tiêu thông tin đăng ký 
thuế thay đổi theo mẫu số 08-MST. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


40 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 
Cơ quan Thuế thực hiện thủ tục điều chỉnh thông 
tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong 
hệ thống quản lý mã số thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 08- MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 


41 


https://tieulun.hopto.org 


trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp mới được chia 


- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp mới được chia phải thực hiện 
kê khai đăng ký thuế theo mẫu quy định với Cơ 
quan Thuế, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và 
cấp mã số thuế mới và Giấy chứng nhận Đăng ký 
thuế cho các doanh nghiệp mới chia như doanh 
nghiệp mới thành lập khác. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (bản 
sao có chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận 
đăng ký thuế chậm nhất không quá năm ngày 
làm việc, tính từ ngày nhận được đây đủ hồ sơ 
đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sal sót). 


42 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp bị chia 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế khi có 
Quyết định chia doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới 


43 


https://tieulun.hopto.org 


sau khi chia sẽ phải làm thủ tục để được cấp mã số 
thuế mới và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế mới. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và phải thực 
hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt 
động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế. 

(1) Quyết định chia doanh nghiệp (đóng dấu 
sao y bản chính). 

(11) Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp 
đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 


44 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ 
trường hợp qua một cửa liên thông) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình 
doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp 
khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải 
thực hiện kê khai đăng ký thuế với Cơ quan Thuế. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cấp 
lại Giấy chứng nhận Đăng ký thuế điều chỉnh cho 
doanh nghiệp sau chuyển đổi. Mã số thuế của 
doanh nghiệp sau chuyển đổi giữ nguyên là mã số 
thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi. 


45 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 
số 08-MST. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của 
doanh nghiệp chuyển đổi (bản sao có chứng thực). 

(11) Giấy chứng nhận Đăng ký thuế của doanh 
nghiệp trước chuyển đổi (bản gốc). 

(v) Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký 
thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 


46 


https://tieulun.hopto.org 


hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc 
thành doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp 
qua một cửa liên thông) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp trực thuộc có quyết định 
chuyển thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược 
lại phải thực hiện kê khai đăng ký thuế lại để 
được Cơ quan Thuế cấp mã số thuế mới. Trước khi 
chuyển đổi, doanh nghiệp phải thực hiện quyết 
toán thuế, quyết toán hoá đơn và làm thủ tục 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ quan Thuế. 

+ Đơn vị trực thuộc chuyển đổi thành doanh 
nghiệp độc lập phải thực hiện đăng ký mã số thuế 
để được cấp mã số thuế 10 số. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


47 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐÐK-TCT. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới 
(bản gốc). 

(ii) Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp 
(bản sao). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận 
đăng ký thuế chậm nhất không quá năm ngày 
làm việc, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sal sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


48 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp chuyển doanh nghiệp độc lập 
thành doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường 
hợp qua một cửa liên thông) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải 
thực hiện quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn và 
làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với Cơ 
quan Thuế. 

+ Một doanh nghiệp độc lập chuyển thành đơn 
vị trực thuộc của một doanh nghiệp độc lập khác 
thì mã số thuế thay đổi thành mã 13 số, trong đó 
10 số đầu là mã số thuế của đơn vị chủ quản mới. 
Đơn vị chủ quản mới phải thực hiện bổ sung đăng 
ký thuế, kê khai thêm đơn vị trực thuộc mới vào 
bản kê đơn vị trực thuộc để Cơ quan Thuế cấp mã 
số 13 số. Đơn vị trực thuộc mới thực hiện đăng ký 
thuế với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được 
cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 


49 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ÐK-TCT. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới 
(bản gốc). 

(ii) Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp 
(bản sao). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế có trách nhiệm cấp chứng nhận 
đăng ký thuế chậm nhất không quá năm ngày 
làm việc, tính từ ngày nhận được đây đủ hồ sơ 
đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sal sót). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Mẫu số 02-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 


50 


https://tieulun.hopto.org 


29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp bán doanh nghiệp (trừ trường 
hợp qua một cửa liên thông) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Khi có hợp đồng hoặc thỏa thuận về việc bán 
doanh nghiệp, doanh nghiệp được bán phải thông 
báo bằng văn bản, kèm theo hợp đồng mua bán 
doanh nghiệp, bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký 
thuế và quyết toán thuế gửi cho Cơ quan Thuế. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, doanh 
nghiệp mua phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế 
với Cơ quan Thuế. 

+ Cơ quan Thuế sau khi nhận được hồ sơ 
đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp, 
phải cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho 
doanh nghiệp mua. 

+ Mã số thuế của doanh nghiệp độc lập giữ 
nguyên sau khi bán. Riêng trường hợp doanh 
nghiệp bán là doanh nghiệp tư nhân thì doanh 
nghiệp tư nhân bán phải làm thủ tục chấm dứt 


51 


https://tieulun.hopto.org 


hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp mua làm thủ 
tục cấp mã số thuế mới. 

+ Đối với trường hợp một doanh nghiệp trực 
thuộc sau khi bán trở thành một doanh nghiệp 
độc lập, hoặc một doanh nghiệp sau khi bán trở 
thành một doanh nghiệp trực thuộc của doanh 
nghiệp khác thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu 
lực mã số thuế cũ và làm thủ tục đăng ký thuế để 
được cấp mã số thuế mới. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế, 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới 
(bản sao có chứng thực). 

(1) Hợp đồng mua doanh nghiệp (bản sao). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký thuế đây đủ, hợp lệ của doanh 
nghiệp, Cơ quan Thuế phải cấp Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho doanh nghiệp mua. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


52 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


22. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường 
hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: 
trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp hợp nhất 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp hợp nhất phải làm thủ tục 
đăng ký thuế để được cấp mã số thuế và Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế mới trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng 
ký kinh doanh. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế 


5Ö 


https://tieulun.hopto.org 


đầy đủ, chính xác của doanh nghiệp hợp nhất, Cơ 
quan Thuế phải cấp mã số thuế, Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho doanh nghiệp hợp nhất. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai đăng ký thuế, 

(1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản 
sao có chứng thực). 

(1) Hợp đồng hợp nhất (bản sao). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đăng ký thuế đây đủ, hợp lệ của doanh 
nghiệp hợp nhất. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 


54 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


23. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ 
sung: trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh 
(trừ trường hợp qua một cửa liên thông) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi tên 
cơ sở kinh doanh (đã được Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp tên mới) thì Người nộp thuế phải kê 
khai bổ sung với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay 
đổi thông tin. Cơ quan Thuế sẽ thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký thuế cũ, đồng thời cấp lại 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho cơ sở kinh 
doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp 
trước đây. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 


5Ð 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 
số 08-MST. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 
điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực) 
nếu có. 

(11) Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau ð ngày kể 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung 
của cơ sở kinh doanh. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng 
ký thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


56 


https://tieulun.hopto.org 


+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


24. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ 
sung: trường hợp chuyển địa điểm kinh 
doanh trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường 
hợp qua một cửa liên thông); Người nộp thuế 
do Chỉ cục Thuế quản lý 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế đã được cấp Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh 
doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì Người nộp 
thuế phải kê khai điều chỉnh với Chi cục Thuế 
quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày chuyển địa điểm. 

+ Chi cục Thuế thực hiện điều chỉnh lại thông 
tin về địa chỉ mới của Người nộp thuế và cập nhật 
thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký 
thuế của ngành. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


57 


https://tieulun.hopto.org 


Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu số 
08-MST (trong tờ khai ghi rõ thông tin thay đổi 
về địa điểm kinh doanh). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau năm ngày 
kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ 
sung của cơ sở kinh doanh. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký 
thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006. 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


58 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


25. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ 
sung: trường hợp chuyển địa điểm kinh 
doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp 
thuế chuyển đi (trừ trường hợp qua một 
cửa liên thông) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa 
điểm kinh doanh sang tỉnh khác thì Người nộp 
thuế phải thông báo cho Cơ quan Thuế nơi Người 
nộp thuế chuyển đi biết để Cơ quan Thuế thu hồi 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế. Trong thời hạn 
năm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai 
chuyển địa điểm của Người nộp thuế, Cơ quan 
Thuế nơi Người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế và phải lập thông báo 
tình hình nộp thuế của Người nộp thuế theo 
mẫu số 09-MST để gửi 01 bản cho Người nộp 
thuế và 01 bản cho Cơ quan Thuế nơi Người nộp 
thuế chuyển đến. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


59 


https://tieulun.hopto.org 


() Thông báo chuyển địa điểm. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày, Cơ quan Thuế thu 
hồi Giấy chứng nhận Đăng ký thuế và lập thông 
báo tình hình nộp thuế của Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị 
chuyển địa điểm kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi 
Người nộp thuế chuyển đi cấp. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


60 


https://tieulun.hopto.org 


26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ 
sung: trường hợp chuyển địa điểm kinh 
doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế 
chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa 
liên thông) 

- Trình tự thực hiện: 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp 
đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, Người 
nộp thuế phải đăng ký thuế tại Cơ quan Thuế, nơi 
Người nộp thuế chuyển đến. 

+ Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho Người nộp thuế và giữ nguyên mã 
số thuế mà Người nộp thuế đã được cấp trước đó. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai đăng ký thuế. 

(1) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do cơ 
quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp 
(bản sao có chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho Người nộp thuế trong thời hạn 
năm ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế 


61 


https://tieulun.hopto.org 


đây đủ, chính xác. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm 
kinh doanh do Cơ quan Thuế nơi Người nộp thuế 
chuyển đi cấp. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế. 

+ Mẫu số 09-MST: Tình hình nộp thuế của đơn 
vị chuyển địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


27. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ 
sung: thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai 


62 


https://tieulun.hopto.org 


đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế (trừ trường hợp 
qua một cửa liên thông) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế đã được Cơ quan Thuế cấp 
Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi thay đổi nội 
dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế thì 
Người nộp thuế phải thông báo thay đổi thông tin 
đăng ký thuế cho Cơ quan Thuế trong thời hạn 10 
ngày khi có sự thay đổi. Cơ quan Thuế cập nhật 
thông tin đăng ký thuế vào cơ sở dữ liệu để bổ 
sung thông tin về Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu số 
08-MST. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


63 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Mẫu số 08-MST: Tờ khai điều chỉnh đăng ký 
thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


28. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
đối với doanh nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phải gửi 
hồ sơ tới Cơ quan Thuế để chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế của doanh nghiệp mình. 

+ Doanh nghiệp sau khi đã làm thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạt động trở lại 
phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp mã 
số thuế mới. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


64 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc). 

(¡) Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc 
Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố 
phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt 
hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông 
báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm 
thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

+ Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ 
tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp 
không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc 
được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành 
nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động 
xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc 
kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người 
nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận 
doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn 
thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


65 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏ thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp 
ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt 
hiệu lực mã số thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
9007 của Bộ Tài chính. 


29. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 
đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc 


- Trình tự thực hiện: 

+ Đối với đơn vị trực thuộc: Khi đơn vị chủ quản 
bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tất cả các đơn vị 
trực thuộc sẽ bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đơn 
vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt 
tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn 
vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế của mình và gửi hồ sơ tới 
Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. 


66 


https://tieulun.hopto.org 


+ Đối với Cơ quan Thuế quản lý đơn vị trực 
thuộc: Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 
đơn vị chủ quản, Cơ quan Thuế quản lý đơn vị 
chủ quản phải thông báo ngay cho Cơ quan Thuế 
các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về 
việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ 
quản, để các Cơ quan Thuế này kiểm tra việc thực 
hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của 
các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Cơ quan Thuế 
yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ 
tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (bản gốc). 

(1) Thông báo chấm dứt tổn tại của đơn vị 
chủ quản. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thực hiện thông 
báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm 
thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 


+ Sau 30 ngày, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện thủ 


67 


https://tieulun.hopto.org 


tục đóng mã số thuế đối với những doanh nghiệp 
không có xác nhận của Tổng cục Hải quan, hoặc 
được Tổng cục Hải quan xác nhận đã hoàn thành 
nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động 
xuất nhập khẩu trong thời hạn 30 ngày làm việc 
kể từ ngày Cơ quan Thuế truyền thông tin Người 
nộp thuế đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã 
số thuế sang Tổng cục Hải quan để xác nhận 
doanh nghiệp đã hoàn thành hay chưa hoàn 
thành nghĩa vụ thuế với ngành Hải quan 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan Thuế thông báo doanh nghiệp thực 
hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


68 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7- 
2007 của Bộ Tài chính. 


69 


https://tieulun.hopto.org 


II. THỦ TỤC KHAI THUẾ 


30. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng 
theo phương pháp khấu trừ 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 
của tháng sau tháng phát sinh. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
01/GTGT; 

(1) Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra 
theo mẫu số 01-1/GTGT; 


70 


https://tieulun.hopto.org 


(11) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch 
vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; 

áv) Bảng kê số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn 
máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGŒT (áp dụng đối 
với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy); 

(v) Bảng phân bổ số Thuế Giá trị gia tăng của 
hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong 
tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với 
trường hợp Người nộp thuế phân bổ số Thuế Giá 
trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) 
doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu Thuế Giá 
trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ 
bán ra của tháng); 

(vi) Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia 
tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo 
mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường hợp 
Người nộp thuế tính phân bổ lại số Thuế Giá trị 
gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) 
doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu Thuế Giá 
trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ 
bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm 
Thuế Giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu 
trừ được tổng hợp vào Tờ khai Thuế Giá trị gia 
tăng tháng 12 của năm; 

(vi) Bảng kê số Thuế Giá trị gia tăng đã nộp 
của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán 
hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 


71 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tồ 
khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả 
giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
01/GTGT; 

+ Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra 
theo mẫu số 01-1/GTGT; 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ 
mua vào theo mẫu số 01-2/GŒTGT; 

+ Bảng kê số lượng xe ôtô, xe hai bánh gắn 
máy bán ra theo mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng đối 
với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy); 

+ Bảng phân bổ số Thuế Giá trị gia tăng của 
hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong 
tháng theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với 
trường hợp Người nộp thuế phân bổ số Thuế Giá 
trị gia tăng được khấu trừ trong tháng theo tỷ lệ (%) 
doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu Thuế Giá 
trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ 
bán ra của tháng); 

+ Bảng kê khai điều chỉnh Thuế Giá trị gia 


12 


https://tieulun.hopto.org 


tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo 
mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường hợp 
Người nộp thuế tính phân bổ lại số Thuế Giá trị 
gia tăng được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) 
doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu Thuế Giá 
trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ 
bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm 
Thuế Giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu 
trừ được tổng hợp vào Tờ khai Thuế Giá trị gia 
tăng tháng 12 của năm; 

+ Bảng kê số Thuế Giá trị gia tăng đã nộp của 
doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán 
hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


31. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng 
dành cho dự án đầu tư 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 


73 


https://tieulun.hopto.org 


và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 
của tháng sau tháng phát sinh. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án 
đầu tư theo mẫu số 02/GTGŒT' - Bảng kê hoá đơn, 
chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 
01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không 
phải kha]). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


74 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án 
đầu tư theo mẫu số 02/GTGT. 

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ 
mua vào theo mẫu số 01-2/GTGŒT (nếu không có 
phát sinh thì không phải kha)). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


32. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng 
theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị 
gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá 
quý và ngoại tệ 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 20 
của tháng sau tháng phát sinh. 


5 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 
03/GTGT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 


6 


https://tieulun.hopto.org 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
03/GTGT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


33. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng theo 
phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế. 

() Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì 
chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo 
tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

(1) Trong trường hợp kê khai theo từng lần 
phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 
kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 


tt 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
04/GTGT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


78 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 28-09- 
2011 của Bộ Tài chính. 


34. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng đối 
với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, 
bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế. 

(@) Trong trường hợp là kê khai theo tháng thì 
chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo 
tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

(1) Trong trường hợp kê khai theo từng lần 
phát sinh thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 
kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


79 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
05/GTGT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
05/GTGT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


80 


https://tieulun.hopto.org 


35. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các 
phương pháp tính Thuế Giá trị gia tăng 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế đang áp dụng tính Thuế Giá 
trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp 
ứng đủ điều kiện tính Thuế Giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền 
gửi văn bản đề nghị Cơ quan Thuế quản lý trực 
tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính Thuế 
Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

+ Người nộp thuế đang áp dụng tính Thuế Giá 
trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh 
thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính Thuế Giá trị 
gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị 
gia tăng theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề 
nghị Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chấp thuận 
chuyển sang áp dụng tính Thuế Giá trị gia tăng 
theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đăng ký áp dụng phương pháp tính Thuế Giá 
trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


81 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương 
pháp tính Thuế Giá trị gia tăng của Người nộp 
thuế, Cơ quan Thuế có trách nhiệm kiểm tra và 
trả lời bằng văn bản cho Người nộp thuế về việc 
đồng ý hay không đồng ý đề nghị của Người nộp 
thuế. Người nộp thuế chỉ được thay đổi phương 
pháp tính thuế sau khi được Cơ quan Thuế đồng ý 
cho chuyển đổi phương pháp tính thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản thông báo về việc đồng ý hay không 
đồng ý với đề nghị của Người nộp thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Đăng ký áp dụng phương pháp tính Thuế Giá 
trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGTT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


32 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


36. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp tạm tính (trường hợp kê khai theo 
chỉ phí thực tế phát sinh) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 
của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 
theo mẫu số 01A/TNDN. 

(1) Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất 


83 


https://tieulun.hopto.org 


(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ 
thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng 
trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập 
doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở 
chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở 
chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính 
và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc 
(kèm phụ lục mẫu số 05/TNDN ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011) 
cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính đồng thời 
gửi 01 bản cho các Cơ quan Thuế quản lý các cơ sở 
sản xuất hạch toán phụ thuộc. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 
theo mẫu số 01A/TNDN. 


34 


https://tieulun.hopto.org 


+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


37. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp tạm tính (trường hợp kê khai theo tỷ 
lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 30 
của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


85 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 
theo mẫu số 01B/TNDN. 

(1) Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất 
(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ 
thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng 
trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai Thuế Thu 
nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng 
trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ 
sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở 
chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ 
thuộc (kèm phụ lục theo mẫu số 05/TNDN ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC 
ngày 28-2-2011) cho Cơ quan Thuế quản lý trụ sở 
chính đồng thời gửi 01 bản cho các Cơ quan Thuế 
quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


86 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp quý 
theo mẫu số 01B/TNDN. 

+ Phụ lục theo mẫu số 05/TNDN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-ð- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


38. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản 

- Trình tự thực hiện: 

+ Doanh nghiệp không phát sinh thường 
xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
thực hiện kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng 
bất động sản. 


87 


https://tieulun.hopto.org 


+ Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt 
động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN. 


88 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


39. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 


- Trình tự thực hiện: 

Đơn vị sự nghiệp khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từng lần 
phát sinh hoặc theo tháng (phát sinh thường 
xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh) gửi Cơ 
quan Thuế quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 


39 


https://tieulun.hopto.org 


trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ (%) 
trên doanh thu theo mẫu số 04/TNDN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
trường hợp đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ (%) 
trên doanh thu theo mẫu số 04/TNDN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 


90 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


40. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo từng lần phát sinh, áp dụng 
đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại 
Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam 
(gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) mà tổ 
chức này không hoạt động theo Luật Đầu 
tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động 
chuyển nhượng vốn 


- Trình tự thực hiện: 

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có 
trách nhiệm xác định, kê khal, khấu trừ và nộp 
thay tổ chức nước ngoài số thuế Thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển 
nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không 
hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 
thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt 
Nam, nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có 
trách nhiệm kê khai và nộp thay số Thuế Thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển 
nhượng vốn của tổ chức nước ngoài. 

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 
kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc 
chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 kể từ ngày 
các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp 
đổng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp 
không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. 


91 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp về 
chuyển nhượng vốn theo mẫu số 06/TNDN; 

(¡) Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng. Trường 
hợp hợp đồng chuyển nhượng bằng tiếng nước 
ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chủ 
yếu: bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển 
nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung 
chuyển nhượng: quyền và nghĩa vụ của từng bên; 
giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng 
tiền thanh toán; 

(ii) Bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển 
nhượng vốn của Cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

(v) Bản chụp chứng nhận vốn góp; 

(v) Chứng từ gốc của các khoản chi phí. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


92 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thế Thu nhập doanh nghiệp về chuyển 
nhượng vốn theo mẫu số 06/TNDN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


41. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập doanh nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài 
chính. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và 
theo dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người 


93 


https://tieulun.hopto.org 


nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước 
theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo mẫu số 03/TNDN. 

(1) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài 
chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh 
doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức 
sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp. 

(11) Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế 
phát sinh của Người nộp thuế): 

e Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03- 
1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN; 

e Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN; 

e Các Phụ lục về ưu đãi về Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp: 

" Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở 
kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu 
tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm; 

m Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế Thu nhập 


94 


https://tieulun.hopto.org 


doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở 
kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền 
sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới 
công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, 
nâng cao năng lực sản xuất; 

" Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh 
nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc 
thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động 
sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng 
nhiều lao động nữ. 

e Phụ lục số Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã 
nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo 
mẫu số 03-4/TNDN; 

e Phụ lục Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với 
hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 
số 03-5/TNDN; 

e Phụ lục tính nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất 
hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở 
chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN; 

e Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GƠN- 
01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu có) 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC 
ngày 22-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch 
kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết; 

e Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học 


95 


https://tieulun.hopto.org 


và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo Thông 
tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9-2-2011 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, 
quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo mẫu số 03/TNDN. 

+ Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính 
đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, 
chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu 
doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp. 

+ Một hoặc một số phụ lục (tuỳ theo thực tế 
phát sinh của Người nộp thuế): 

() Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh 


96 


https://tieulun.hopto.org 


doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03- 
1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN; 

(¡) Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN; 

(11) Các phụ lục về ưu đãi về Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp: 

e Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành 
lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di 
chuyển địa điểm. 

e Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu 
tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng 
quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường 
sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất. 

e Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng 
lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử 
dụng nhiều lao động nữ. 

(v) Phụ lục số Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế 
theo mẫu số 03-4/TNDN. 

(v) Phụ lục Thuế Thu nhập doanh nghiệp đối 
với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo 
mẫu số 03-5/TNDN. 

(vi) Phụ lục tính nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất 
hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở 
chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN. 


97 


https://tieulun.hopto.org 


(vi) Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN- 
01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GƠN/CC (nếu có) 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC 
ngày 22-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch 
kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết. 

(vi) Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa 
học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo 
Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9-2-2011 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức, 
hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


42. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng 
hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả 
hoạn được tính vào chỉ phí được trừ khi tính 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản 


98 


https://tieulun.hopto.org 


lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn 
thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn chậm nhất 
khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của năm xảy ra tài 
sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn 
thất do thiên ta1, dịch bệnh, hoả hoạn. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


99 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


43. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư 
hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay 
đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính 
vào chỉ phí được trừ khi tính Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp 


- Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp gửi Cơ quan Thuế trực tiếp quản 
lý văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do 
hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình 
sinh hoá tự nhiên chậm nhất khi nộp hồ sơ kê 
khai quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị 
tốn thất, bị hư hỏng. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do 
hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình 
sinh hoá tự nhiên. 


100 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

44. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích 
khấu hao tài sản cố định 

- Trình tự thực hiện: 


Doanh nghiệp thông báo phương pháp trích 


101 


https://tieulun.hopto.org 


khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa 
chọn áp dụng với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý 
trước khi bắt đầu thực hiện phương pháp trích 
khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện 
phương pháp khấu hao đường thẳng...) 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản 
cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


102 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


45. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài 
sản cố định đang dùng cho sản xuất, kinh 
doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm 
dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa 
điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ 


- Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp phải có thông báo gửi Cơ quan 
Thuế nêu rõ lý do tạm dừng của tài sản cố định 
chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán Thuế 
Thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm có 
tài sản tạm thời dừng. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo tạm dừng của tài sản cố định đang 
dùng cho sản xuất, kinh doanh do sản xuất theo mùa 
vụ hoặc tạm dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển 
địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ. 


108 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

46. Thủ tục: Thông báo định mức chính của 
những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định 


104 


https://tieulun.hopto.org 


mức chính của những sản phẩm chủ yếu của 
doanh nghiệp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp 
trong thời hạn ba (3) tháng kể từ khi bắt đầu đi 
vào sản xuất, kinh doanh. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo định mức chính của những sản 
phẩm chủ yếu của doanh nghiệp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


105 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


47. Thủ tục: Khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 
của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 
thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp 
thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước 
theo số thuế đã kê khaiI. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 
01/TTĐB. 

(1) Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu 
Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB. 


106 


https://tieulun.hopto.org 


(11) Bảng kê Thuế Tiêu thụ đặc biệt được khấu 
trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả 
cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 
01/TTĐB. 

+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu 
Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB. 

+ Bảng kê Thuế Tiêu thụ đặc biệt được khấu 
trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


107 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


48. Thủ tục: Khai Thuế Tài nguyên đối với 
cơ sở khai thác tài nguyên 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 
của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 
thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp 
thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước 
theo số thuế đã kê khaiI. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Tài nguyên theo mẫu số 01/TATN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


108 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

49. Thủ tục: Khai Thuế Tài nguyên đối với 
cơ sở thu mua tài nguyên 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 20 
của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ 


109 


https://tieulun.hopto.org 


thuế. Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
đõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. Người nộp 
thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước 
theo số thuế đã kê khaiI. 

- Cách thức thực hiện: 

Cơ sở thu mua tài nguyên: đăng ký nộp thuế 
tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác 
nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai Thuế Tài 
nguyên cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cơ sở 
thu mua. 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


110 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


ð0. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Tài nguyên 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 
thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc 
năm tài chính. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

Cơ sở thu mua tài nguyên: đăng ký nộp Thuế 
Tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác 
nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai Thuế Tài 
nguyên cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cơ sở 
thu mua. 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Tài nguyên, mẫu 
số 03/TAIN. 

(1) Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm 
Thuế Tài nguyên kèm theo. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 


112 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai quyết toán Thuế Tài nguyên theo mẫu 
số 03/TAIN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

B1. Thủ tục: Khai Thuế Môn bài theo năm 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 
cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

+ Trường hợp Người nộp thuế mới thành lập cơ 
sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thì phải khai Thuế Môn bài trong thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận 


113 


https://tieulun.hopto.org 


Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế hoặc ngày 
cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trường hợp Người nộp thuế có sự thay đổi 
các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm 
thay đổi số Thuế Môn bài phải nộp của năm tiếp 
theo thì phải nộp hồ sơ khai Thuế Môn bài cho 
năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là 
ngày 31 tháng 12 của năm có sự thay đổi. 

+ Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo 
dõi nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân 
sách nhà nước theo số thuế đã kê khai. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


ˆ “ Lá ^ 
'Tổ chức, cá nhân. 


114 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

52. Thủ tục: Khai Thuế Nhà, đất đối với cá 
nhân, hộ gia đình 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ 
khai Thuế Nhà, đất cho từng thửa đất và nộp cho 
Chi cục Thuế nơi có đất chịu Thuế Nhà, đất; 

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã 


115 


https://tieulun.hopto.org 


kê khai Thuế Nhà, đất thì không phải nộp hồ sơ 
khai Thuế Nhà, đất của năm tiếp theo. 

+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, 
giảm diện tích chịu Thuế Nhà, đất thì Người 
nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 
10 ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện 
tích đất. 

+ Trường hợp Người nộp thuế được miễn hoặc 
giảm Thuế Nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai 
Thuế Nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc 
xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu 
tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn 
thuế, giảm thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Nhà, đất theo mẫu số 02/NĐAT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông 
báo nộp Thuế Nhà, đất của kỳ nộp thứ nhất trong 
năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 5. 


116 


https://tieulun.hopto.org 


+ Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông 
báo nộp thuế nhà đất của kỳ nộp thứ hai trong 
năm; thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 10. 

+ Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung 
sau ngày đã ra thông báo thuế, Cơ quan Thuế ra 
thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm 
nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
khai thuế. 

+ Trường hợp số Thuế Nhà, đất phải nộp trong 
năm dưới 100 nghìn đồng, Cơ quan Thuế ra thông 
báo toàn bộ số thuế phải nộp cả năm 1 lần vào kỳ 
nộp thuế thứ nhất trong năm. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp Thuế Nhà, đất. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai Thuế Nhà, đất theo mẫu số 02/NĐAT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


117 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


53. Thủ tục: Khai Thuế Nhà, đất đối với 
tổ chức 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ 
khai Thuế Nhà, đất cho từng thửa đất và nộp cho 
Chi cục Thuế nơi có đất chịu Thuế Nhà, đất. 

+ Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế 
Nhà, đất chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. 

+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm 
diện tích chịu Thuế Nhà, đất thì Người nộp thuế 
phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể 
từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất. 

+ Trường hợp Người nộp thuế được miễn hoặc 
giảm Thuế Nhà, đất thì vẫn phải nộp hồ sơ khai 
Thuế Nhà, đất cùng giấy tờ liên quan đến việc xác 
định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm 
tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


118 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


119 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


54. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp 
chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất 
nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu 
Thuế Sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn - nơi lập sổ thuế). 

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã 
thuộc diện chịu thuế và có trong sổ bộ thuế của 
Cơ quan Thuế từ năm trước thì không phải nộp 
hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp của 
năm tiếp theo. 

+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, 
giảm diện tích chịu Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai 
thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh 
tăng, giảm diện tích đất. 

+ Trường hợp được miễn hoặc giảm Thuế Sử 
dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn 
phải nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định 
miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm 
tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 


120 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng 
cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDNN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông 
báo nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp của kỳ 
nộp thứ nhất trong năm; thời hạn nộp thuế chậm 
nhất là ngày 31 tháng 5. 

+ Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông 
báo nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp của kỳ 
nộp thứ hai trong năm; thời hạn nộp thuế chậm 
nhất là ngày 31 tháng 10. 

+ Trường hợp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung 
sau ngày đã ra thông báo thuế, Cơ quan Thuế ra 
thông báo nộp thuế theo hồ sơ khai bổ sung chậm 
nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 
khai thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 


121 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng 
cho hộ gia đình, cá nhân theo mẫu số 02/SDNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

55. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp đối với tổ chức 

- Trình tự thực hiện: 


+ Người nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp 
chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất 


122 


https://tieulun.hopto.org 


nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu 
Thuế Sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn - nơi lập sổ thuế). 

+ Đối với tổ chức, thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế 
Sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất là ngày 30 
tháng 01 hàng năm. 

+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, 
giảm diện tích chịu Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai 
thuế chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày phát sinh 
tăng, giảm diện tích đất. 

+ Trường hợp được miễn hoặc giảm Thuế Sử 
dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn 
phải nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định 
miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm 
tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng 
cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN. 


123 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng 
cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


124 


https://tieulun.hopto.org 


56. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu 
năm cho thu hoạch một lần 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp Thuế Sử dụng đất nông nghiệp 
chuẩn bị số liệu, nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất 
nông nghiệp cho Chi cục Thuế, nơi có đất chịu 
Thuế Sử dụng đất nông nghiệp (hoặc Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn - nơi lập số thuế). 

+ Trường hợp nộp Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch 
một lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 10 ngày, 
kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch. 

+ Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, 
giảm diện tích chịu Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp thì Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai 
thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh 
tăng, giảm diện tích đất. 

+ Trường hợp được miễn hoặc giảm Thuế Sử 
dụng đất nông nghiệp thì Người nộp thuế vẫn 
phải nộp hồ sơ khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định 
miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm 
tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


125 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng cho 
khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch 
một lần theo mẫu số 03/SDNN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả lại kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai Thuế Sử dụng đất nông nghiệp dùng cho 
khai thuế đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch 
một lần theo mẫu số 03/SDNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


126 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


57. Thủ tục: Khai tiền thuê đất, thuê 
mặt nước 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện 
khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và nộp cùng hồ 
sơ thuê đất, thuê mặt nước cho Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên 
môi trường. Trường hợp địa phương chưa thực 
hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền 
thuê đất, thuê mặt nước nộp tại Cơ quan Thuế địa 
phương nơi có đất, mặt nước cho thuê. 

+ Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền thuê đất, 
thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày 
có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. 

+ Trường hợp người được thuê đất, thuê mặt 
nước đã nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 
cho Cơ quan Thuế hoặc đang thực hiện nộp tiền 
thuê theo thông báo của Cơ quan Thuế thì không 
phải nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước. 


127 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp trong năm có sự thay đổi về diện 
tích trong hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, về vị 
trí đất, về đối tượng được miễn, giảm tiền thuê 
đất... dẫn đến sự thay đổi về số tiền thuê phải nộp 
thì người được thuê đất, thuê mặt nước phải khai 
lại hồ sơ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước mới và 
nộp cho Cơ quan Thuế chậm nhất là 30 ngày, kể 
từ ngày được cấp có thẩm quyển ban hành văn 
bản ghi nhận sự thay đổi về diện tích đất, mặt 
nước, về vị trí... dẫn đến sự thay đổi về số tiền 
thuê phải nộp. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên môi trường. 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế (đối với trường hợp địa phương chưa 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông). 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước mẫu số 
01/TMĐN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ 
quan Tài nguyên môi trường có trách nhiệm 
chuyển hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 


128 


https://tieulun.hopto.org 


cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý Người nộp thuế. 
Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước hợp 
lệ, Cơ quan Thuế xác định số tiền thuê đất, thuê 
mặt nước phải nộp và gửi Thông báo nộp tiền 
thuê đất theo mẫu số 02/TMĐN ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
thông qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường tới người 
thuê đất, thuê mặt nước biết để nộp tiền thuê đất, 
thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước. 

+ Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì 
kể từ năm thuê đất thứ hai, Cơ quan Thuế gửi 
thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, 
thuê mặt nước như sau: 

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông 
báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp 
thứ nhất trong năm; thời hạn nộp tiền chậm nhất 
là ngày 31 tháng 5. 

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông 
báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ nộp 
thứ hai trong năm; thời hạn nộp tiền chậm nhất 
là ngày 31 tháng 10. 

Trường hợp Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh 
đơn giá thuê đất, thuê mặt nước thì Cơ quan Thuế 
phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 
nộp và thông báo cho Người nộp thuế thực hiện. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 


129 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường. 
- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước mẫu số 
01/TMĐN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


58. Thủ tục: Khai tiền sử dụng đất 


- Trình tự thực hiện: 
+ Người sử dụng đất thực hiện khai tiền sử 
dụng đất và nộp cùng các giấy tờ liên quan đến 


130 


https://tieulun.hopto.org 


việc xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định 
của pháp luật cho Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường. 
Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một 
cửa liên thông thì hồ sơ khai tiền sử dụng đất nộp 
tại Cơ quan Thuế địa phương nơi có đất. 

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc 
Cơ quan Tài nguyên và môi trường có trách 
nhiệm chuyển hồ sơ khai tiền sử dụng đất của 
người sử dụng đất cho Cơ quan Thuế nơi có đất 
được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Thông qua Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường. 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế (đối với trường hợp địa phương chưa 
thực hiện cơ chế một cửa liên thông). 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ khai tiền sử dụng đất, Cơ quan 
Thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, ra và 
gửi Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo mẫu số 
02/TSDĐ cho người sử dụng đất hoặc thông qua 


151 


https://tieulun.hopto.org 


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ 
quan Tài nguyên và môi trường để gửi cho người 
sử dụng đất. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký quyền 
sử dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp tiền sử dụng đất. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 


của Bộ Tài chính. 


132 


https://tieulun.hopto.org 


59. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu 
nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp 
Thuế Giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá 
trị gia tăng, nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu đối 
với hoạt động kinh doanh và các loại thu 
nhập khác 


- Trình tự thực hiện: 

+ Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu 
nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà 
thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ 
khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp của Bên Việt Nam. 

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây 
dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai 
quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương nơi 
diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt. 

+ Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế 
với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện 
nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm 
việc kể từ khi ký hợp đồng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 


133 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN; 

(1) Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với 
lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); 

(1) Bản chụp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy 
phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


134 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


60. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với 
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài nộp Thuế Giá trị gia tăng tính trực 
tiếp trên giá trị gia tăng, nộp Thuế Thu 
nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên 
doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và 
các loại thu nhập khác 


- Trình tự thực hiện: 

+ Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu 
nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà 
thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ 
khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp của Bên Việt Nam. 

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây 
dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai 
quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế địa phương, 
nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt. 

+ Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế 
với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để thực hiện 


135 


https://tieulun.hopto.org 


nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm 
vIỆC, kể từ khi ký hợp đồng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

q) Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu 
số 02/NTNN; 

(1) Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng 
nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN; 

(11) Bảng kê chứng từ nộp thuế; 

av) Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


186 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu 
số 02/NTNN. 

+ Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu 
phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà 
thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 2ð-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


61. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu 
nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp 
Thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp 
khấu trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu đối với hoạt 
động kinh doanh và các loại thu nhập khác 

- Trình tự thực hiện: 

+ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 


137 


https://tieulun.hopto.org 


ngoài trực tiếp thực hiện khai Thuế Giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ, Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu 
nộp hồ sơ khai thuế cho Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp Bên Việt Nam. 

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây 
dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho Cơ quan 
Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, 
lắp đặt. 

+ Trong phạm vi 20 ngày làm việc, kể từ khi ký 
hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp 
đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa 
phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu 
nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp 
đăng ký và thực hiện nộp Thuế Giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu chịu thuế. 

+ Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu 
phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản 
chụp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế có xác nhận 
của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài cho Bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước 
ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh toán 
cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian Bên Việt 
Nam chưa nhận được bản chụp Giấy chứng nhận 


188 


https://tieulun.hopto.org 


Đăng ký thuế của Nhà thầu nước ngoài thì Bên 
Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp khoản Thuế 
Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
Nhà thầu nước ngoài phải nộp như hướng dẫn tại 
khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC 
ngày 28-02-2011. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN; 

(1) Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà 
thầu phụ có xác nhận của Người nộp thuế (đối với 
lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu); 

(11) Bản chụp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy 
phép hành nghề có xác nhận của Người nộp thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


139 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


62. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với 
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 
ngoài nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu đối 
với hoạt động kinh doanh và các loại thu 
nhập khác 

- Trình tự thực hiện: 

+ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước 


140 


https://tieulun.hopto.org 


ngoài trực tiếp thực hiện khai Thuế Giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ, Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu 
nộp hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp Bên Việt Nam. 

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây 
dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế 
cho Cơ quan Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt 
động xây dựng, lắp đặt. 

+ Trong phạm vi 20 ngày làm việc, kể từ khi ký 
hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp 
đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản với Cơ quan Thuế địa 
phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước 
ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký 
và thực hiện nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
theo tỷ lệ (%) trên doanh thu chịu thuế. 

+ Khi Cơ quan Thuế cấp Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế cho Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu 
phụ nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà 
thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm gửi 01 bản 
chụp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế có xác 
nhận của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ 
nước ngoài cho Bên Việt Nam hoặc Nhà thầu 
nước ngoài. Trường hợp có phát sinh việc thanh 
toán cho Nhà thầu nước ngoài trong thời gian 


141 


https://tieulun.hopto.org 


Bên Việt Nam chưa nhận được bản chụp Giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế của Nhà thầu nước 
ngoài thì bên Việt Nam tạm thời khấu trừ và nộp 
khoản Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp Nhà thầu nước ngoài phải nộp 
như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 
28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

q) Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu 
số 04/NTNN; 

(1) Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham 
gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 
02-2/NTNN; 

(11) Bảng kê chứng từ nộp thuế; 

av) Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


142 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu 
số 04/NTNN; 

+ Bảng kê các Nhà thầu phụ Việt Nam tham 
gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 
02-2/NTNN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

63. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương 
pháp tính thuế của nhà thầu 

- Trình tự thực hiện: 

Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước 


143 


https://tieulun.hopto.org 


ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà 
thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo 
bằng văn bản với Cơ quan Thuế về việc Nhà thầu 
nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện 
nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 
trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở 
kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập 
tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp trong phạm vi 
20 ngày làm việc, kể từ khi ký hợp đồng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản thông báo phương pháp tính thuế của 
nhà thầu. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


144 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


64. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 31 
tháng 12 của năm trước hoặc chậm nhất 10 ngày, 
kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. 

+ Cơ quan Thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế 
phải nộp và ra thông báo nộp thuế gửi cho Người 
nộp thuế trước ngày 20 tháng 01 hàng năm. 

+ Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo 
của Cơ quan Thuế. 


145 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai theo mẫu số 01/THKH. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế gửi thông báo cho Người nộp 
thuế trước ngày 20 tháng 01 hàng năm. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Hộ gia đình/cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp thuế khoán. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai theo mẫu số 01/THEH. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


146 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


65. Thủ tục: Khai thuế khoán đối với hộ 
gia đình, cá nhân có bất động sản cho thuê 


- Trình tự thực hiện: 

+ Hộ gia đình, cá nhân có bất động sản cho 
thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp Thuế Giá trị 
gia tăng. Trường hợp số tiền cho thuê bất động 
sản thấp hơn mức doanh thu không phải nộp 
thuế khoán nêu tại khoản 5 Điều 19 Thông tư số 
28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 thì hộ gia 
đình, cá nhân không phải nộp Thuế Giá trị gia 
tăng. 

+ Trường hợp cho thuê bất động sản lần đầu, 
hộ gia đình, cá nhân có bất động sản thực hiện 
khai thuế với Cơ quan Thuế quản lý địa bàn có 
bất động sản để được cấp hóa đơn lẻ và nộp thuế. 
Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ được thực hiện theo 
văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về hóa 
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có bất động 
sản cho thuê theo hình thức người đi thuê trả 
trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì hộ gia 
đình, cá nhân có bất động sản cho thuê phải khai 


147 


https://tieulun.hopto.org 


và nộp Thuế Giá trị gia tăng đối với số tiền cho 
thuê nhận trước cho một thời hạn thuê như trường 
hợp khal, nộp thuế theo từng lần phát sinh. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Giá trị gia tăng theo mẫu số 
04/GŒTGT. 

(1) Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu 
số 08/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Hộ gia đình/cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


148 


https://tieulun.hopto.org 


Tờ khai theo mẫu số 01/THKH. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


66. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho 
hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai 
và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất 10 ngày, kể 
từ ngày khai thác tài nguyên, khoáng sản. 

+ Cơ quan Thuế nhận hồ sơ, xác định số thuế 
phải nộp và ra thông báo nộp thuế theo mùa vụ, 
và gửi đến hộ nộp thuế khoán tối thiểu 10 ngày 
trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế. 

+ Người nộp thuế nộp tiền thuế theo thông báo 
của Cơ quan Thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


149 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai theo mẫu số 02/THKH. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế gửi thông báo thuế cho Người 
nộp thuế tối thiểu 10 ngày trước ngày cuối cùng 
của thời hạn nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Hộ gia đình/cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp thuế khoán. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai theo mẫu số 02/THEH. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ. 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 


150 


https://tieulun.hopto.org 


của Chính phủ; 
+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


67. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền 
thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và 
trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân 
không cư trú 


- Trình tự thực hiện: 

+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu 
tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá 
nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân 
không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai hàng 
tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là 
ngày 20 của tháng sau. 

+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát 
sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số 
thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ 
khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ 
nhỏ hơn 0ð triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo 
quý tính cho cả năm. 

+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ 
Thuế Thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ 


151 


https://tieulun.hopto.org 


khai cho Cơ quan Thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 03/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 


152 


https://tieulun.hopto.org 


mẫu số 03/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


68. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập từ tiền lương, tiền công 

- Trình tự thực hiện: 

+ Tổ chức, cá nhân khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền 
lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai 
hàng tháng và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất 
là ngày 20 của tháng sau. 

+ Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát 
sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số 
thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ 
khai thuế theo tháng, nếu có số thuế khấu trừ 
nhỏ hơn 0ð triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo 
quý tính cho cả năm. 

+ Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá 
nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ 


153 


https://tieulun.hopto.org 


Thuế Thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ 
khai cho Cơ quan Thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 02/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 


154 


https://tieulun.hopto.org 


Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 02/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


69. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập từ tiền lương, tiền công 

- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền 
lương, tiền công chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 90, 
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 


155 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 05/KK-TNCN. 

(1) Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo 
mẫu số 05A/BK-TNCN. 

(17) Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân không ký hợp đồng lao động 
hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá 
nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 


156 


https://tieulun.hopto.org 


+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 05/KK-TNCN. 

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động theo 
mẫu số 05A/BK-TNCN. 

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân không ký hợp đồng lao động 
hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá 
nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


70. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả 
thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng 
chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền 
thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và 
trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân 
không cư trú 


157 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu 
tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, 
nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá 
nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân 
không cư trú chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi 
đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể 
từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 06/KK-TNCN. 

(đi) Bảng kê chỉ tiết giá trị chuyển nhượng và 
Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 
06/BKEK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 


158 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 06/KK-TNCN. 

+ Bảng kê chỉ tiết giá trị chuyển nhượng và 
Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo mẫu số 
06/BK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 


159 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 


của Bộ Tài chính. 


71. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công và cá nhân không cư trú có thu 
nhập từ kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh 
doanh chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến 
Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng 
tiếp theo. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
07/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 


160 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
07/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


72. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ 
tiền lương, tiền công 


161 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
chuẩn bị tài liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan 
Thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết 
thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK- 
TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ 
lục theo mẫu số 09Œ/PL-TNCN (nếu có đăng ký 
giảm trừ gia cảnh). 

(1) Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế 
đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký 
cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

(1) Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các 
tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và 
nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu 
chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của 
đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm 
theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 
20/TXN-TNCN. 


162 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK- 
TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ 
lục theo mẫu số 09Œ/PL-TNCN (nếu có đăng ký 
giảm trừ gia cảnh). 

+ Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ 
chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận 
thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh 
hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức 
trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác 
nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 


163 


https://tieulun.hopto.org 


29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


73. Thủ tục: Khai tạm nộp Thuế Thu nhập 
cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh 
doanh nộp thuế theo kê khai 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị 
số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm 
nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 08/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


164 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 08/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


165 


https://tieulun.hopto.org 


74. Thủ tục: Khai tạm nộp Thuế Thu nhập 
cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh 
nộp thuế theo kê khai 


- Trình tự thực hiện: 

Nhóm cá nhân kinh doanh chuẩn bị số liệu, lập 
tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là 
ngày 30 của tháng đầu quý sau. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 08A/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


166 


https://tieulun.hopto.org 


Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 08A/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


7ð. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ 
kinh doanh nộp thuế theo kê khai 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chuẩn bị 
số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch. 


167 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: Chi 
cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 09/KK-TNCN. 

(1) Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu 
số 09B/PL-TNCN. 

(11) Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN. 

(v) Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế 
đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết 
chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

(v) Trường hợp cá nhân có tham gia kinh 
doanh theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai 
quyết toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh 
theo mẫu số 08B/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 


168 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 09/KK-TNCN. 

+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 
09B/PL-TNCN. 

+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc theo mẫu số 09Œ/PL-TNCN. 

+ Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế 
đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết 
chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

+ Trường hợp cá nhân có tham gia kinh doanh 
theo nhóm thì phải nộp kèm theo tờ khai quyết 
toán thuế của nhóm cá nhân kinh doanh theo 
mẫu số 08B/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-ð- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 


169 


https://tieulun.hopto.org 


của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

76. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh 
doanh nộp thuế theo kê khai 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân đại diện cho nhóm kinh doanh lập hồ 
sơ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân, xác 
định thu nhập chịu thuế chung của cả nhóm và 
thu nhập chịu thuế riêng của từng cá nhân trong 
nhóm. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế chậm 
nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 08B/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


170 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 08B/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


https://tieulun.hopto.org 


77. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có 
thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ 
tiền lương, tiền công 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, 
vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công nộp tờ 
khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90, 
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 09/KK-TNCN. 

(1) Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công 
theo mẫu số 09A/PL-TNCN. 

(11) Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu 
số 09B/PL-TNCN. 

(1v) Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc theo mẫu số 09C/PL-TNCN. 

(v) Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế 
đã tạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết 


172 


https://tieulun.hopto.org 


chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 09/KK-TNCN. 

+ Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công 
theo mẫu số 09A/PL-TNCN. 

+ Phụ lục thu nhập từ kinh doanh theo mẫu số 
09B/PL-TNCN. 

+ Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc theo mẫu số 09Œ/PL-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


173 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


78. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán thuế 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi 
năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời 
hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày, kể 
từ ngày bắt đầu kinh doanh. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
10/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 


174 


https://tieulun.hopto.org 


Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
10/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


79. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán thuế 


175 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và 
gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 31 
tháng 12 của năm trước (khai thuế theo năm, mỗi 
năm một lần). Trường hợp mới ra kinh doanh, thời 
hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày, kể từ 
ngày bắt đầu kinh doanh. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
10A/KK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


176 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
10A/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


80. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển 
nhượng bất động sản 

- Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản không phân biệt thuộc đối tượng chịu 


177 


https://tieulun.hopto.org 


thuế hay miễn thuế đều phải lập hồ sơ khai Thuế 
Thu nhập cá nhân và nộp cùng hồ sơ chuyển 
quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản tại bộ 
phận một cửa liên thông. 

+ Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy 
chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nơi có bất 
động sản chuyển nhượng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Tại bộ phận một cửa liên thông; hoặc 

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (trường 
hợp chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông). 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân áp dụng đối 
với cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo 
mẫu số 11/KK-TNCN. 

(1) Bản chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc 
quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân 
ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

(ii) Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. 

(v) Trường hợp cá nhân đề nghị được áp dụng 
tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản thì phải nộp bản 
chụp các chứng từ hợp lệ làm căn cứ chứng minh 


178 


https://tieulun.hopto.org 


các loại ch1 phí theo quy định. 

(v) Các trường hợp chuyển nhượng bất động 
sản thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân 
phải kèm theo các giấy tờ làm căn cứ xác định 
thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải 
nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp 
thuế trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng 
ký quyền sử dụng đất. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân áp dụng đối 
với cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo 
mẫu số 11/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


179 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

81. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có 
trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai thuế cho Cơ 
quan Thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh có 
diễn ra giao dịch chuyển nhượng vốn. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân áp dụng đối 


180 


https://tieulun.hopto.org 


với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
theo mẫu số 12/KK-TNCN. 

(¡) Hợp đồng chuyển nhượng vốn (bản chụp). 

(11) Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí 
liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt 
động chuyển nhượng vốn và cá nhân ký cam kết 
chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải 
nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp 
thuế trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Thông báo nộp thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân áp dụng đối 
với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
theo mẫu số 12/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


181 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


82. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ 
chuyển nhượng chứng khoán 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng 
khoán có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai 
thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp chậm nhất là 
ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


182 


https://tieulun.hopto.org 


() Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK- 
TNCN. 

(đi) Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển 
nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN. 

(1) Bản chụp các hoá đơn, chứng từ chứng 
minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển 
nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu 
trách nhiệm vào bản chụp đó. 

(v) Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế 
đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết 
chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan Thuế không có 
kết quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK- 
TNCN. 

+ Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển 
nhượng trong năm theo mẫu số 13/BK-TNCN. 


183 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


83. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận 
quà tặng có trách nhiệm khai thuế theo từng 
lần phát sinh thu nhập từ thừa kế, quà tặng. 
Riêng đối với thừa kế, quà tặng là bất động sản 
thì thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại 
khoản ð Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo các 
hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


184 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân đối với 
thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 
14/KK-TNCN. 

1) Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh 
quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân 
ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định số thuế phải 
nộp và thông báo số thuế phải nộp cho Người nộp 
thuế trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý bất 
động sản. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo nộp thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập từ thừa kế, quà tặng theo mẫu số 14/KK- 
TNCN. 


185 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


84. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc 
giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu 
nhập từ tiền lương, tiền công 

- Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc 
được giảm trừ gia cảnh gửi đến Cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chỉ trả thu nhập. 

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia 
cảnh cho cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào 
ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp ký hợp 
đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) 
sau ngày 30 tháng 01 thì thời hạn đăng ký người 
phụ thuộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 
ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong 
năm nếu có sự thay đổi (tăng, giảm) thì thời hạn 
gửi bản đăng ký chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ 
ngày có sự thay đổi. 


186 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan chỉ trả thu nhập tiếp nhận bản đăng 
ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; 
thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ 
thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; 
chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc 
của cá nhân nộp thuế cho Cơ quan Thuế trực tiếp 
quản lý cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất là 
ngày 20 tháng 02 của năm. Trường hợp đăng ký 
điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho 
Cơ quan Thuế là ngày 20 của tháng sau tháng 
nhận được bản đăng ký. 

- Cách thức thực hiện: 

Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc 
giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chỉ trả thu nhập; 
cơ quan chi trả thu nhập nộp cho Cơ quan Thuế 
quản lý thông qua các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia 
cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN. 

Œ) Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu 
với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận 
của Uỷ ban nhân dân cấp xã mà chỉ cần bản sao 
hộ khẩu. 

(1) Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ 
khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: 
mẫu số 21a/XN-TNCN. 


187 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Trường hợp người phụ thuộc không sống 
cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế 
phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN. 

(v) Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật 
không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN-TNCN. 

Đối với người lao động làm việc trong các tổ 
chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có 
bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc 
đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ 
trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia 
cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN. 

Œ) Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu 
với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận 


188 


https://tieulun.hopto.org 


của Uỷ ban nhân dân cấp xã mà chỉ cần bản sao 
hộ khẩu. 

(1) Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ 
khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: 
mẫu số 21a/XN-TNCN. 

(1) Trường hợp người phụ thuộc không sống 
cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế 
phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN. 

(1v) Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật 
không có khả năng lao động: mẫu số 22/XN- 
TỶNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


85. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu 
nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh 
xổ số kiến thiết khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số 


189 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

+ Hàng tháng căn cứ vào số Thuế Thu nhập cá 
nhân đã khấu trừ của các đại lý, Công ty xổ số 
kiến thiết khai thuế theo mẫu số 01/KK-XS và 
nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là 
ngày 20 của tháng sau. 

+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng 
dưới ð triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời 
hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 
của tháng đầu quý sau. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 01/KK-XS8. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


190 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 01/KK-XS. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


86. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh 
xổ số kiến thiết khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số 

- Trình tự thực hiện: 

+ Công ty xổ số kiến thiết khai quyết toán 


191 


https://tieulun.hopto.org 


Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại 
lý và gửi cho Cơ quan Thuế thời hạn nộp hồ sơ 
khai thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 
kết thúc năm dương lịch. 

+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng 
dưới ð triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn 
nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 
của tháng đầu quý sau. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 02/KK-Xã8. 

(1) Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của 
đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


192 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 02/KK-XS. 

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của 
đại lý xổ số theo mẫu số 02/BK-XS. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

87. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu 


nhập cá nhân dành cho Cơ quan giao đại lý 
bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu 


198 


https://tieulun.hopto.org 


nhập của đại lý bảo hiểm 

- Trình tự thực hiện: 

+ Hàng tháng căn cứ vào số Thuế Thu nhập cá 
nhân đã khấu trừ của các đại lý, cơ sở giao đại lý 
bảo hiểm khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH và 
nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là 
ngày 20 của tháng sau. 

+ Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng 
dưới ð triệu đồng thì lập tờ khai theo quý. Thời hạn 
nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 
của tháng đầu quý sau. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 01/KK-BH. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


194 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân theo 
mẫu số 01/KK-BH. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


88. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu 
nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo 
hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu 
nhập của đại lý bảo hiểm 

- Trình tự thực hiện: 

Cơ sở giao đại lý bảo hiểm khai quyết toán số 


195 


https://tieulun.hopto.org 


Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại 
lý và nộp tờ khai cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản 
lý chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc 
năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tò khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 02/KK-BH. 

(1) Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của 
đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


196 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 02/KK-BH. 

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của 
đại lý bảo hiểm theo mẫu số 02/BK-BH. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 


của Bộ Tài chính. 


89. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ 
phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn 
khi chuyển nhượng 


197 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ 
phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải 
nộp Thuế Thu nhập cá nhân khi nhận. Khi 
chuyển nhượng số cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn 
này, cá nhân phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán 
và thu nhập từ đầu tư vốn. 

+ Cá nhân chuyển nhượng số cổ phiếu có được 
từ việc nhận cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng phải tự 
khai theo mẫu số 24/KK-TNCN. 

+ Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức 
bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu 
tư cũng áp dụng phương pháp thu Thuế Thu nhập 
cá nhân như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng 
cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
24/KK-TNCN. 


198 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu số 
24/KK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


199 


https://tieulun.hopto.org 


90. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 
đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán 
nhà ở hình thành trong tương lai 


- Trình tự thực hiện: 

Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng Hợp đồng 
mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực 
hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi 
cục Thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển 
nhượng hoặc tại tổ chức, cá nhân được Chi cục 
Thuế ủy nhiệm thu thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

đá) Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua 
bán nhà ở hình thành trong tương lai đã được 
công chứng. Nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai 
trở đi thì các bên phải xuất trình Hợp đồng 
chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở hình 
thành trong tương lai của lần trước. 

q1) Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong 
tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn 
giao dịch của chủ dự án. 

(11) Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân theo mẫu 
số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 


200 


https://tieulun.hopto.org 


62/2009/TT-BTC ngày 27-3-2009 của Bộ Tài 
chính). Khi kê khai chỉ tiêu (04) trên mẫu tờ khai 
thì phản ánh Hợp đồng mua bán nhà ở hình 
thành trong tương lai thay cho Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai Thuế Thu nhập cá nhân mẫu số 
11/KEK-TNCN. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


201 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26-01-2011 
của Bộ Tài chính. 


91. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ nhà đất 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc diện phải 
nộp lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và 
nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho Cơ quan Thuế 
theo thời hạn quy định của pháp luật về lệ phí 
trước bạ. 

+ Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất được nộp 
cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
hoặc Cơ quan Tài nguyên môi trường tại địa 
phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương 
chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thì hồ 
sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất nộp tại Chi 
cục Thuế địa phương nơi có nhà, đất. 

+ Hồ sơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như 
phương tiện vận tải, súng... nộp tại Chi cục Thuế 
địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Thông qua Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường 
(đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà, đất). 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 


202 


https://tieulun.hopto.org 


Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB ; 

(1) Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc 
hợp pháp. 

(11) Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ 
tài sản) thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí 
trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ 
trong thời hạn ba ngày làm việc (đối với nhà, đất) 
kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ 
không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ 
quan Tài nguyên và môi trường đối với hồ sơ lệ 
phí trước bạ nhà, đất theo thời hạn quy định trên. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất hoặc Cơ quan Tài nguyên và môi trường. 


203 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01/LPTB. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


92. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ đối với 
tài sản khác theo quy định của pháp luật về 
lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu 
thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu 
thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) 


- Trình tự thực hiện: 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy 
tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày 
nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ 
tục kê khai nộp lệ phí trước bạ. 

+ Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 


204 


https://tieulun.hopto.org 


bản tờ kê khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định, 
không thu tiền) tại Chi cục Thuế địa phương nơi 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 

+ Tò khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho 
từng tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy 
định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho 
chủ tài sản) và gửi cho cơ quan nhận hồ sơ kèm 
theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng 
dẫn người kê khai khi có yêu cầu. 

+ Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm 
tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ thì 
đề nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới tiếp 
nhận. 

+ Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự 
tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải 
quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ 
sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: 
ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, 
thời hạn trả kết quả). 

+ Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp 
tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực 
tiếp nộp tiền vào Kho bạc. 

+ Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp 
tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của 
Cơ quan Thuế) cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, 
sử dụng tài sản. 

+ Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 


205 


https://tieulun.hopto.org 


30 ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo 
nộp tiền. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB. 

(1) Hoá đơn mua tài sản hợp pháp (đối với 
trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài 
sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt 
động sản xuất, kinh doanh); hoặc hoá đơn bán 
hàng tịch thu (đối với trường hợp mua hàng tịch 
thu); hoặc quyết định chuyển giao, chuyển 
nhượng, thanh lý tài sản (đối với trường hợp Cơ 
quan hành chính sự nghiệp nhà nước, Cơ quan tư 
pháp nhà nước, Cơ quan hành chính sự nghiệp 
của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện 
chuyển giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); 
hoặc giấy tờ chuyển giao tài sản được ký kết giữa 
bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận 
của công chứng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyển (đối với trường hợp chuyển giao tài sản 
giữa các cá nhân, thể nhân không hoạt động sản 
xuất, kinh doanh). 


206 


https://tieulun.hopto.org 


(11) Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ 
tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí 
trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ 
trong thời hạn một ngày làm việc đối với các tài 
sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí 
trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận 
tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc 
đóng mới tại Việt Nam) kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ của tài sản khác. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


207 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


93. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ tàu 
thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội 
địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng 
mới tại Việt Nam 

- Trình tự thực hiện: 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy 
tờ chuyển giao hợp pháp giữa hai bên hoặc ngày 
nhận được xác nhận “hồ sơ hợp pháp” của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, chủ tài sản phải làm thủ 
tục kê khai nộp lệ phí trước bạ . 

+ Tổ chức, cá nhân có tài sản trước bạ nhận 02 
bản tờ kê khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định, 
không thu tiền) tại Chi cục Thuế địa phương nơi 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng. 

+ Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho 
từng tài sản. Chủ tài sản ghi đầy đủ nội dung quy 
định trong cả 2 bản tờ khai (phần dành riêng cho 
chủ tài sản) và gửi cho cơ quan nhận hồ sơ kèm 
theo toàn bộ hồ sơ trước bạ. Cán bộ Thuế hướng 
dẫn người kê khai khi có yêu cầu. 

+ Cán bộ Thuế khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm 
tra, nếu đầy đủ thì tiếp nhận, nếu chưa đầy đủ 


208 


https://tieulun.hopto.org 


thì để nghị người nộp bổ sung cho đầy đủ rồi mới 
tiếp nhận. 

+ Cơ quan Thuế giải quyết lần lượt theo thứ tự 
tiếp nhận hồ sơ (phát tích kê đối với hồ sơ giải 
quyết ngay trong ngày; phát phiếu hẹn đối với hồ 
sơ không giải quyết được ngay trong ngày - ghi rõ: 
ngày nhận hồ sơ, những giấy tờ có trong hồ sơ, 
thời hạn trả kết quả). 

+ Người nộp hồ sơ nhận thông báo và giấy nộp 
tiền (hoặc biên lai) tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trực 
tiếp nộp tiền vào Kho bạc. 

+ Người nộp hồ sơ nộp 01 bản chính Giấy nộp 
tiền (hoặc biên lai) có xác nhận “đã nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước” và thông báo nộp tiền (của 
Cơ quan Thuế) cho cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyển sở 
hữu, sử dụng tài sản. 

+ Thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 
30 ngày kể từ ngày Cơ quan Thuế ra thông báo 
nộp tiền. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTP. 

(1) Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có 


209 


https://tieulun.hopto.org 


thẩm quyền về việc tàu thuyền thuộc đối tượng 
được đăng ký sở hữu (nhằm bảo đảm quyền lợi 
cho người nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp đã 
nộp lệ phí trước bạ mà không được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Đăng 
ký quyền sở hữu, sử dụng). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ 
trong thời hạn một ngày làm việc đối với tàu 
thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, 
tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại 
Việt Nam kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


210 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


94. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc 
ngân sách nhà nước 


- Trình tự thực hiện: 

Hàng tháng, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm 
vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp 
hồ sơ khai phí, lệ phí cho Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp 
theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 


211 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai phí, lệ phí theo mẫu số 01/PHLP. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 

95. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ 
phí khác thuộc ngân sách nhà nước 

- Trình tự thực hiện: 

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, 


212 


https://tieulun.hopto.org 


lệ phí thuộc ngân sách nhà nước chuẩn bị tài liệu, 
lập tờ khai và gửi đến Cơ quan Thuế chậm nhất là 
ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 
02/PHLP. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 


213 


https://tieulun.hopto.org 


- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo mẫu số 
02/PHLP. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


96. Thủ tục: Khai phí xăng dầu 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp phí xăng dầu thực hiện nộp hồ sơ 
khai phí xăng dầu với Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 
tiếp theo tháng. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


214 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai phí xăng dầu theo mẫu số 01/PHXD. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


215 


https://tieulun.hopto.org 


97. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối 
với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải 
nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với Cơ quan 
Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế 
Tài nguyên. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 
thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh 
nghĩa vụ thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


216 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


98. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường 
đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí 
thay người khai thác 

- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng 
ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có 
trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi 
trường với Cơ quan Thuế quản lý cơ sở thu mua 


217 


https://tieulun.hopto.org 


khoáng sản. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 
thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh 
nghĩa vụ thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 


218 


https://tieulun.hopto.org 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 
khoáng sản theo mẫu số 01/BVMT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-ð- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


99. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ 
môi trường đối với khai thác khoáng sản 

- Trình tự thực hiện: 

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối 
với khai thác khoáng sản bao gồm khai quyết 
toán năm và khai quyết toán đến thời điểm 
chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, 
chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, 
chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp 
đồng chuyển đổi hình thức sở hữu doanh 
nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Người 
nộp thuế chuẩn bị hồ sơ khai thuế và gửi đến 
Cơ quan Thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 
ngày kết thúc năm dương lịch. 


219 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối 
với kha1 thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết 
quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối 
với kha1 thác khoáng sản theo mẫu số 02/BVMT. 


220 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ. 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


100. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng 
kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Người nộp 
thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ 
quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm 
ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


221 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


101. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 


- Trình tự thực hiện: 
+ Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ 


222 


https://tieulun.hopto.org 


khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai 
nạn bất ngờ thì được thủ trưởng Cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

+ Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ 
ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với 
việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, 
khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế theo từng 
lần phát sinh nghĩa vụ thuế; 60 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc 
nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 

+ Người nộp thuế phải gửi đến Cơ quan Thuế 
nơi nhận hồ sơ khai thuế văn bản đề nghị gia hạn 
nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết hạn nộp hồ sơ 
khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn 
có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi phát 
sinh trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

+ Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ 
khai thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản 
cho Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không 
chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu Cơ 
quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề 
nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


223 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 
trước khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó 
nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Uỷ 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an 
xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp 
được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai 
thuế, Cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho 
Người nộp thuế về việc chấp nhận hay không 
chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu 
Cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như 
đề nghị của Người nộp thuế được chấp nhận. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản thông báo cho Người nộp thuế về việc 
chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp 
hồ sơ khai thuế; nếu Cơ quan Thuế không có văn 


224 


https://tieulun.hopto.org 


bản trả lời thì coi như đề nghị của Người nộp thuế 
được chấp nhận. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): Không 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


102. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 


- Trình tự thực hiện: 

+ Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy 
định, Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế 
đã nộp cho Cơ quan Thuế có sai sót, nhầm lẫn gây 
ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ 
sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung 
được nộp cho Cơ quan Thuế vào bất cứ ngày làm 
việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ 
khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi 
Cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố 
quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ 
sở Người nộp thuế. 


225 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp Người nộp thuế khai bổ sung 
hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp 
hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ 
vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh Người nộp 
thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số 
tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định 
số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế 
chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số 
ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định 
tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị 
định số 98/2007/NĐ-CP. 

+ Trường hợp Người nộp thuế không tự xác 
định hoặc xác định không đúng số tiền phạt 
chậm nộp thì Cơ quan Thuế xác định số tiền 
phạt chậm nộp và thông báo cho Người nộp 
thuế biết để thực hiện. 

- Cách thức thực hiện: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua 
các hình thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Thông qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh theo 
mẫu số 01/KHB8S. 

Œ¡) Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều 


226 


https://tieulun.hopto.org 


chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này 
là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, 
điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS). 

(1) Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản 
giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với 
các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 
số 01/KHBS. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


227 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


228 


https://tieulun.hopto.org 


II. THỦ TỤC HOÀN THUẾ 


103. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp trong ba tháng liên tục 
có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, 
hoặc đối với trường hợp đang trong giai 
đoạn đầu tư chưa có Thuế Giá trị gia tăng 
đầu ra, hoặc bù trừ số Thuế Giá trị gia tăng 
của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho 
dự án đầu tư cùng với việc kê khai Thuế Giá 
trị gia tăng của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 


của Cơ quan Thuế. 


229 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau 
thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ 
ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


230 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau; hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 


của Bộ Tài chính. 


231 


https://tieulun.hopto.org 


104. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp trong ba tháng liên tục 
có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, 
hoặc đối với trường hợp đang trong giai 
đoạn đầu tư chưa có Thuế Giá trị gia tăng 
đầu ra, hoặc bù trừ số Thuế Giá trị gia tăng 
của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho 
dự án đầu tư cùng với việc kê khai Thuế Giá 
trị gia tăng của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


232 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, 
hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 
ngày, kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ 
sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế.. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 


233 


https://tieulun.hopto.org 


+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


105. Tên thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia 
tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh 
toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm 
tra sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 


234 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

(1) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng 
uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với 
trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công 
xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất 
khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu. 

(1) Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất 
khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu 


235 


https://tieulun.hopto.org 


(trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản 
đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất 
khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với 
trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia 
công xuất khẩu). 

v) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ 
quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 


236 


https://tieulun.hopto.org 


+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất, nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


237 


https://tieulun.hopto.org 


106. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền 
(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT. 


238 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài hoặc hợp đồng 
uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công đối với 
trường hợp uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia công 
xuất khẩu; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất 
khẩu; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch 
vụ xuất khẩu. 

(11) Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác xuất 
khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng xuất khẩu 
(trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc Biên bản 
đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên uỷ thác xuất 
khẩu và bên nhận uỷ thác xuất khẩu (đối với 
trường hợp uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia 
công xuất khẩu). 

(v) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chỉ tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng và giá cả cũng khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 


239 


https://tieulun.hopto.org 


- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời 
hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan 
Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


240 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


107. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán 
bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm 
tra sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


241 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT. 

đi) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT, bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập 
khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ 
xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, 
nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài 
về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 


242 


https://tieulun.hopto.org 


+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ 
quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


243 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


108. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán 
bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước 
hoàn sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


244 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

(1ñ) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng nhập 
khẩu thanh toán bù trừ với hàng hoá, dịch vụ 
xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai xuất khẩu, 
nhập khẩu; Văn bản xác nhận với phía nước ngoài 
về số tiền thanh toán bù trừ; Chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chỉ tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 


245 


https://tieulun.hopto.org 


trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời 
hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan 
Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


246 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


109. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường 
hợp hoàn trước kiểm tra sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


247 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

đi) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT, bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ 
tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã 
số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng 
hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán 
tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 


248 


https://tieulun.hopto.org 


trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ 
quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 


249 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


110. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ 
(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


250 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

(1ñ) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT, bao gồm: Hợp 
đồng xuất khẩu ký với nước ngoài trong đó nêu rõ 
tên hàng hoá, số lượng, đơn giá, tên, địa chỉ, mã 
số thuế đơn vị nhận hàng; Tờ khai hải quan hàng 
hoá xuất nhập khẩu tại chỗ; Chứng từ thanh toán 
tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chỉ tiết tên hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 


251 


https://tieulun.hopto.org 


trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời 
hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan 
Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


252 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


111. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp hàng hoá gia công 
chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm 
tra sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


253 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

Œ¡) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011, bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng 
gia công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; 
Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại 
chỗ qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 


254 


https://tieulun.hopto.org 


trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 
+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 

sách nhà nước, hoặc 
+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT. 


255 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


112. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp hàng hoá gia công 
chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước 
hoàn sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 


256 


https://tieulun.hopto.org 


chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước mẫu số 01/ÐĐNHT. 

(ñ) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, 
dịch vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-2-2011, 
bao gồm: Hợp đồng gia công giao; Hợp đồng gia 
công nhận; Tờ khai hàng gia công chuyển tiếp: 
Chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại 
chỗ qua ngân hàng. 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết hàng hoá, số 
lượng, đơn giá và doanh thu hàng đã xuất khẩu 
(đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà bên 
nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau, giao hàng cho 
nhiều khách hàng với đơn giá khác nhau). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


257 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau thời 
hạn giải quyết chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày 
Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ theo mẫu số 01-3/ĐNHT. 


258 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


113. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để 
thực biện dự án đầu tư ra nước ngoài 
(trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 


259 


https://tieulun.hopto.org 


chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước mẫu số 01/ÐĐNHT. 

Œ¡) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra 
nước ngoài theo mẫu số 01-4/ÐĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011, bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước 
ngoài; Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn 
bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định 
của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của 
Bộ Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài 
(trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá 
hàng hoá). 

(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số 
lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà 
bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 


260 


https://tieulun.hopto.org 


của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho 
nhiều khách hàng). 

+ Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước, 
kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 15 
ngày, kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ 
sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 


261 


https://tieulun.hopto.org 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra 
nước ngoài theo mẫu số 01-4/ÐĐNHT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


114. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để 
thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài 
(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho 
Cơ quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 


262 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

(Œ¡) Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra 
nước ngoài theo mẫu số 01-4/ÐĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011, 
bao gồm: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài; 
Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản 
có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của 
pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; Văn bản của Bộ 
Công thương cấp về Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài 
(trong đó ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá 
hàng hoá). 


263 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Văn bản xác nhận của bên nhận uỷ thác 
xuất khẩu về số lượng hàng hoá thực tế đã xuất 
khẩu kèm theo bảng kê chi tiết tên hàng hoá, số 
lượng (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu mà 
bên nhận uỷ thác xuất khẩu thực hiện xuất khẩu 
cùng một loại hàng hoá theo từng chuyến hàng 
của nhiều chủ hàng khác nhau và giao hàng cho 
nhiều khách hàng). 

+ Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, 
hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 
ngày, kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ 
sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 


264 


https://tieulun.hopto.org 


+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê hồ sơ xuất khẩu hàng hoá đầu tư ra 
nước ngoài theo mẫu số 01-4/ĐNHT. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


115. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, 
cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán 
thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết 
toán thuế 

- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bù trừ số thuế 
nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số 
thuế nộp thừa, nếu đề nghị Cơ quan Thuế hoàn 


265 


https://tieulun.hopto.org 


trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập hồ sơ 
hoàn thuế gửi Chi cục Thuế trực tiếp quản lý. 

- Cách thức thức hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

(1) Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC và các bảng kê chi 
tiết sau: 

e Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động 
theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

e Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân không ký hợp đồng lao động 
hoặc có hợp đồng lao động dưới ba tháng và cá 
nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN 
ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

(11) Bản chụp chứng từ, biên lai nộp Thuế Thu 
nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ 


266 


https://tieulun.hopto.org 


chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách 
nhiệm tại bản chụp đó. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời gian tối đa 1ð ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

+ Tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân 
theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC và các bảng kê chi 
tiết sau: 


267 


https://tieulun.hopto.org 


() Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động 
theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

(1) Bảng kê thu nhập chịu thuế và Thuế Thu 
nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân không ký hợp đồng lao động 
hoặc có hợp đồng lao động dưới ba tháng và cá 
nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN 
ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


116. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân 
có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, 
tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với 
Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn 

- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền 


268 


https://tieulun.hopto.org 


lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế 
với Cơ quan Thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì 
cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ 
cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số 
thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế 
theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế; 
hồ sơ quyết toán thuế gửi Chi cục Thuế nơi cá 
nhân cư trú. 

- Cách thức thưc hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT- 
BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời gian tối đa 1ð ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được ủy 


269 


https://tieulun.hopto.org 


quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT- 
BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính 


117. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân 
chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp 
thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng 
phải khai quyết toán 


270 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký 
nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải 
khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn 
thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà 
chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số 
thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế 
theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế. 

- Cách thức thưc hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK- 
TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT- 
BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Trong thời gian tối đa 1ð ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được ủy 


271 


https://tieulun.hopto.org 


quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính 


118. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối 
với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải 
thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt 
hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, 
kiểm tra sau) 


272 


https://tieulun.hopto.org 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà 
nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

(ñ) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc 
sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, 
chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 

(1ñ) Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai 


273 


https://tieulun.hopto.org 


thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia 
tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm 
dứt hoạt động. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 


274 


https://tieulun.hopto.org 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


119. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối 
với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải 
thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt 
hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn 
thuế sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 


275 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà 
nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

đi) Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc 
sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, 
chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động. 

(11) Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai 
thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia 
tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm 
dứt hoạt động. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 


276 


https://tieulun.hopto.org 


Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, 
hoàn sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 60 
ngày, kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ 
sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 


277 


https://tieulun.hopto.org 


2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


120. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận 
tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công 
nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong 
nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để 
tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 
(trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


278 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ÐĐNHT. 

đ) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai Hải 
quan hàng hoá nhập khẩu. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ 
hoàn thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong 
thời hạn hai ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo bằng 
văn bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính 
xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan Thuế 
có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị 
hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy 
trình hoàn Thuế Giá trị gia tăng. 

Trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Cơ quan Thuế thông báo cho cơ sở kinh 


279 


https://tieulun.hopto.org 


doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn 
thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh 
nghiệp nộp chứng từ nộp Thuế Giá trị gia tăng 
hàng nhập khẩu để Cơ quan Thuế ra quyết định 
hoàn thuế. 

+ Trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận 
được chứng từ nộp Thuế Giá trị gia tăng hàng 
nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra 
đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai 
trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra 
quyết định hoàn thuế. Trường hợp số Thuế Giá trị 
gia tăng đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp 
hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế 
được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp 
thuế; trường hợp số Thuế Giá trị gia tăng đã nộp 
ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề 
nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số 
thuế đề nghị hoàn ban đầu. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 


280 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHT); 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ (mẫu số 01-3/ÐĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


121. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận 
tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công 
nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong 


281 


https://tieulun.hopto.org 


nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để 
tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 
(trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau) 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT; 


282 


https://tieulun.hopto.org 


đ) Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ theo mẫu số 01-3/ÐĐNHT ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai Hải 
quan hàng hoá nhập khẩu. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp Người nộp thuế đã gửi hồ sơ hoàn 
thuế nhưng chưa đầy đủ theo quy định, trong thời 
hạn hai ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận 
hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản 
cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đầy đủ, chính 
xác, đúng đối tượng theo quy định, Cơ quan Thuế 
có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị 
hoàn thuế của cơ sở kinh doanh theo đúng quy 
trình hoàn Thuế Giá trị gia tăng. 

Trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Cơ quan Thuế thông báo cho cơ sở kinh 
doanh biết kết quả kiểm tra xác định hồ sơ hoàn 
thuế đã đủ điều kiện hoàn và yêu cầu doanh 
nghiệp nộp chứng từ nộp Thuế Giá trị gia tăng 
khâu nhập khẩu để Cơ quan Thuế ra quyết định 
hoàn thuế. 

+ Trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận 
được chứng từ nộp Thuế Giá trị gia tăng hàng 
nhập khẩu, Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra 
đối chiếu chứng từ nộp thuế với số liệu đã kê khai 
trong hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và ra 
quyết định hoàn thuế. Trường hợp số Thuế Giá trị 


283 


https://tieulun.hopto.org 


gia tăng đã nộp ghi trên chứng từ nộp thuế thấp 
hơn số thuế đề nghị hoàn ban đầu thì số thuế 
được hoàn là số thuế đã nộp ghi trên chứng từ nộp 
thuế; trường hợp số Thuế Giá trị gia tăng đã nộp 
ghi trên chứng từ nộp thuế cao hơn số thuế đề 
nghị hoàn ban đầu thì số thuế được hoàn là số 
thuế đề nghị hoàn ban đầu. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ĐNHT); 

+ Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch 
vụ (mẫu số 01-3/ĐNHT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


284 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


122. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác 
(trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau) 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 


285 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước mẫu số 01/ÐĐNHT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn giải quyết chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày 
Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 


286 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


123. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác 
(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 


- Trình tự thực hiện: 
Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 


287 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, gh nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, Cơ quan Thuế phải thông báo cho 
Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 


288 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn 
sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày Cơ 
quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

e Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế; 

e Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 01/ÐĐNHTT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


289 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


124. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 
đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong 
thời gian chưa được phía nước ngoài thanh 
toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất 
khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh 
các trường hợp hoàn thuế khác 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho Cơ 
quan Thuế: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực 
tiếp tại Cơ quan Thuế, công chức quản lý thuế 
tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời 
gian nhận hồ sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua 
đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng 
dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư 
của Cơ quan Thuế. 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông 
qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, 
chấp nhận hồ sơ hoàn thuế do Cơ quan Thuế thực 
hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 


290 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

q) Đối với hồ sơ tạm hoàn 90%, 100%, thành 
phần hồ sơ, bao gồm: 

e Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 05/ÐĐNHT. 

e Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu 
ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp 
(nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra 
đề nghị hoàn theo mẫu số 01-1/HTBT. Trường 
hợp có điều chỉnh Thuế Giá trị gia tăng đầu vào, 
đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho Cơ 
quan Thuế thì Người nộp thuế phải giải trình rõ 
lý do. 

e Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của 
cơ sở, ghi rõ: 

m Số, ngày tờ khai xuất khẩu của hàng hóa 
xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu 
phải ghi số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ 
sở nhận uỷ thác); 

m Số, ngày hợp đồng xuất khẩu hoặc số, ngày 
hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, uỷ thác gia 
công đối với trường hợp uỷ thác xuất 
khẩu, uỷ thác gia công xuất khẩu; 

m Hình thức thanh toán; 


291 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Đối với hồ sơ hoàn tiếp 10% thuế chưa 
được hoàn: 

Người nộp thuế không phải gửi lại hồ sơ hoàn 
thuế đã gửi Cơ quan Thuế khi tạm hoàn thuế nếu 
không có sự điều chỉnh bổ sung hồ sơ đã gửi; 
doanh nghiệp gửi bổ sung cho Cơ quan Thuế: 

e Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước theo mẫu số 05/ĐNHT; 

e Bảng kê số, ngày, số tiền của chứng từ 
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 
qua ngân hàng. 

+ Số lượng hồ sơ: (01 bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, 
trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo 
cho Người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ tạm hoàn 90% thuế đối với 
hàng hoá xuất khẩu thuộc diện hoàn trước, kiểm 
tra sau thời hạn giải quyết là bảy ngày làm việc, 
kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ 
hoàn thuế. 

+ Hoàn tiếp 10% còn lại đối với hàng hoá xuất 
khẩu là bốn ngày làm việc; kể từ ngày Cơ quan 
Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 

+ Đối với các trường hợp tạm hoàn thuế khác: 

e Đối với hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau thời 
hạn tám ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan Thuế 
nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. 


292 


https://tieulun.hopto.org 


e Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm trước, 
hoàn sau thời hạn giải quyết là 30 ngày làm việc, 
kể từ ngày Cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ 
hoàn thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện 
kiểm tra trước, hoàn thuế sau, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế, hoặc 

+ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân 
sách nhà nước, hoặc 

+ Thông báo về việc không được hoàn thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách 
nhà nước (mẫu số 05/ÐĐNHTT). 

+ Bảng kê xác định số Thuế Giá trị gia tăng đề 
nghị hoàn (mẫu số 01-1/HTBT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


293 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27-11-2008 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 14-6- 
2007 của Bộ Tài chính; 

+ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008 
của Bộ Tài chính. 


294 


https://tieulun.hopto.org 


IV. THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ 


125. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và gửi 
đến Cơ quan Thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
(dưới đây gọi chung là tiền thuê đất), bao gồm: 

() Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi 
rõ: diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do 
miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất. 

(1) Tờ khai tiền thuê đất theo quy định. 

đi) Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (rờ trường hợp miễn, giảm tiên thuê đất 


295 


https://tieulun.hopto.org 


mò đối tượng xét miên, giảm bhông phỏi là dự án 
đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

(v) Quyết định cho thuê đất của cơ quan có 
thẩm quyền; Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng 
hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh 
nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ 
nông trường viên, xã viên - đối với trường hợp 
được miễn, giảm quy định tại điểm 3 Mục II, điểm 3 
Mục III Phân C Thông tư số 120/2005/TT-BTC 
nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VII 
Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30-11-2007 
của Bộ Tài chính). 

(v) Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 
Đăng ký kinh doanh. 

(vi) Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp trong trường hợp dự án 
đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư 
ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc 
diện không phải đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu 
tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư. 

Ngoài các giấy tờ nêu trên, một số trường hợp 
hồ sơ phải có các giấy tờ cụ thể theo quy định 
sau đây: 

Trường hợp thứ nhất: Trường hợp dự án gặp 
khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng 
hoạt động được miễn tiền thuê đất trong thời 
gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng 
hoạt động: 


296 


https://tieulun.hopto.org 


* Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng 
xây dựng, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể 
từ ngày tạm ngừng xây dựng, phải gửi cho Cơ 
quan Thuế: 

m Văn bản đề nghị miễn, giảm nêu rõ lý do và 
thời gian phải tạm ngừng xây dựng. 

= Phụ lục hợp đồng xây dựng hoặc Biên bản (về 
việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao 
thầu và Bên nhận thầu, trong đó xác định việc 
tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng. 

+ Đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng 
hoạt động, chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày tạm 
ngừng hoạt động, phải gửi cho Cơ quan Thuế: Văn 
bản đề nghị miễn, giảm thuế có xác nhận của cơ 
quan cấp giấy phép đầu tư. 

Trường hợp thứ hơi: Trường hợp được miễn 
tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ tục hô sơ 
chia làm 2 gia1 đoạn: 

Giai đoạn 1: Trong thời gian đang tiến hành xây 
dựng: Người thuê đất phải xuất trình với Cơ quan 
Thuế các giấy tờ để làm căn cứ tạm xác định thời 
gian được miễn tiền thuê đất gồm: 

e Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, trừ trường hợp thực hiện dự án trong 
khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
thuộc diện không phải cấp Giấy phép xây dựng. 

e Hợp đồng xây dựng: Trường hợp đơn vị tự 
làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõ 
trong đơn xin miễn tiền thuê đất. 


297 


https://tieulun.hopto.org 


e Biên bản bàn giao đất trên thực địa. 

Giai đoạn 2: Sau khi công trình hoặc hạng mục 
công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào 
khai thác sử dụng, người thuê đất phải xuất trình 
đầy đủ các giấy tờ để Cơ quan Thuế có căn cứ ban 
hành Quyết định miễn tiền thuê đất bao gồm: 

e Hoặc Biên bản nghiệm thu, bàn giao công 
trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào 
khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây 
dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng 
công trình. 

e Hoặc các chứng từ chứng minh việc đơn vị tự 
xây dựng trong trường hợp đơn vị tự thực hiện 
hoạt động xây dựng cơ bản. 

Trường hợp thứ ba: Trường hợp được miễn, 
giảm theo diện ưu đãi đầu tư theo quy định của 
pháp luật về đầu tư hoặc đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di 
đời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường: 

e Các loại giấy về ưu đãi đầu tư có ghi ưu đãi 
về tiền thuê đất, thuê mặt nước như: Giấy chứng 
nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp (Bản sao có xác nhận công chứng hoặc 
chứng thực). 

e Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh 
theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường. 

e Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất 


298 


https://tieulun.hopto.org 


hoặc Biên bản bàn giao đất trên thực địa tại nơi 
cơ sở sản xuất, kinh doanh mới. 

Trường hợp thứ tư: Trường hợp được miễn, 
giảm đối với dự án xây dựng trụ sở làm việc, đất 
thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các 
cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước 
ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại 
Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

Trường hợp này, người thuê đất phải xuất 
trình với Cơ quan Thuế: Hiệp định, hoặc thoả 
thuận, hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam với 
tổ chức quốc tế về việc miễn, giảm tiền thuê đất; 
hoặc Giấy xác nhận của Bộ Ngoại giao Việt Nam 
hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại 
giao ủy quyền. 

Trường hợp thứ năm: Trường hợp được miễn, 
giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, hồ sơ phải có: Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có xác nhận công 
chứng hoặc chứng thực). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Cơ quan Thuế ra quyết định miễn thuế, 
giảm thuế theo mẫu số 03/MŒTH hoặc thông báo 


299 


https://tieulun.hopto.org 


cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MŒGTH ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ban 
hành ngày 28-02-2011. 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Hộ gia đình, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan Thuế có thẩm quyền quyết định: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế; 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ phúp lý thực hiện thủ tục 
hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


300 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


126. Thủ tục: Miễn hoặc giảm Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, 
thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp 
cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên 
tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, bị lỗ không có 
khả năng nộp thuế 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn 
bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế và lập Biên 
bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản 
của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của 
chính quyền địa phương nơi xảy ra thiên tai, 
hoả hoạn, tai nạn rồi gửi đến Cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo 
mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 


301 


https://tieulun.hopto.org 


số 28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28-02-2011, 
trong đó nêu rõ thời gian, lý do bị thiệt hại, giá trị 
tài sản bị thiệt hại, số lỗ do thiên tai, địch họa, tai 
nạn bất ngờ gây ra, số thuế phải nộp, số thuế đề 
nghị miễn, giảm và danh mục tài liệu gửi kèm; 

(1) Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt 
hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có 
xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã 
nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn theo mẫu 
số 02/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC ban hành ngày 28-02-2011; 

(11) Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh 
nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số 
bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ, Cơ quan Thuế ra quyết định miễn thuế, 
giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo 
cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MGTH ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ban 
hành ngày 28-02-2011. 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn 
thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


302 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế (mẫu 
số 01/MGTH). 

+ Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về 
tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận 
của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra 
thiên tai, hoả hoạn, tai nạn (mẫu số 02/MGTH). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


303 


https://tieulun.hopto.org 


127. Thủ tục: Miễn, giảm Thuế Tài nguyên 
đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài 
nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế 
Tài nguyên 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
miễn, giảm thuế rồi gửi đến Cơ quan Thuế quản 
lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ miễn thuế gồm: 

@) Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu 
số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

(1) Tờ khai Thuế Tài nguyên tháng theo 
mẫu số 01/TATIN ban hành kèm theo Thông tư 
số 28/2011/TT-BTC. 

(11) Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo 
mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

av) Các tài liệu liên quan đến việc miễn, giảm 
Thuế Tài nguyên kèm theo. 

Một số trường hợp miễn Thuế Tài nguyên 
không phải lập tờ khai Thuế Tài nguyên hàng 


304 


https://tieulun.hopto.org 


tháng và quyết toán Thuế Tài nguyên năm: tổ 
chức, cá nhân hoạt động khai thác hải sản tự 
nhiên thuộc diện miễn Thuế Tài nguyên; nước 
thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, diêm nghiệp; nước thiên nhiên do hộ 
gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt. 

(v) Thủ tục miễn thuế đối với nước thiên nhiên 
dùng cho sản xuất thủy điện của hộ gia đình, cá 
nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt: Hộ gia đình, 
cá nhân sử dụng nước thiên nhiên tự sản xuất 
thuỷ điện phục vụ sinh hoạt phải có đơn đề nghị 
miễn thuế, kèm theo bản giải trình về thiết bị sản 
xuất thủy điện phục vụ cho sinh hoạt gia đình, có 
xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Khi bắt 
đầu đi vào hoạt động hộ gia đình phải khai báo 
lần đầu với Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để 
hưởng miễn Thuế Tài nguyên. 

(vi) Thủ tục miễn thuế đối với đất khai thác 
và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, 
được thuê: 

Tổ chức, cá nhân khai thác đất (kể cả đơn vị 
nhận thầu thực hiện) phải có văn bản đề nghị 
miễn thuế, kèm theo bản sao có đóng dấu chứng 
thực quyết định giao đất, cho thuê đất và hồ sơ 
liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt về việc xây dựng công trình tại địa phương 
của chủ đầu tư và gửi bộ hồ sơ cho Cơ quan Thuế 
trực tiếp quản lý nơi khai thác để biết và theo dõi 


việc miễn thuế. 


305 


https://tieulun.hopto.org 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Cơ quan Thuế ra quyết định miễn thuế, 
giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo 
cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MŒTH ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ban 
hành ngày 28-02-2011. 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ 
căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan Thuế có thẩm quyền quyết định: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế; 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có): 

+ Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo mẫu 
số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 


306 


https://tieulun.hopto.org 


+ Tờ khai Thuế Tài nguyên tháng theo mẫu 
số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

+ Tờ khai quyết toán Thuế Tài nguyên theo 
mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục 
hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-õ- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


128. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) 
gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
giảm Thuế Thu nhập cá nhân rồi gửi đến Cơ quan 
Thuế quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 


307 


https://tieulun.hopto.org 


+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

(1) Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài 
sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác 
nhận thiệt hại của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi 
xảy ra thiên tai, hoả hoạn. 

(1) Chứng từ bồi thường của Cơ quan Bảo 
hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của 
người gây hoả hoạn (nếu có). 

(v) Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến 
việc khắc phục thiên tai, hoả hoạn. 

(v) Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
(nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Cơ quan Thuế ra quyết định miễn thuế, 
giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc thông báo 
cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MŒTH ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ban 
hành ngày 28-02-2011. 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ 


308 


https://tieulun.hopto.org 


căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/20117ƑT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


309 


https://tieulun.hopto.org 


129. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) 
gặp khó khăn do tai nạn 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
giảm thuế gửi Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

(1) Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có 
xác nhận của Cơ quan Công an hoặc xác nhận 
mức độ thương tật của Cơ quan Ÿ tế. 

(1) Giấy tờ xác định việc bồi thường của Cơ 
quan Bảo hiểm hoặc thoả thuận bồi thường của 
người gây tai nạn (nếu có). 

(v) Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến 
việc khắc phục tai nạn. 

(v) Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân 
(nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


310 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

+ 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/20117ƑT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 


ð11 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-03-2011 
của Bộ Tài chính. 


180. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh 
hiểm nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
giảm thuế gửi Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

đi) Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh. 

(11) Các chứng từ chứng minh chi phí khám 
chữa bệnh do Cơ quan Ÿ tế cấp; hoặc hoá đơn mua 
thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ. 

v) Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập cá 
nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


J312 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

+ 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
28/20117ƑT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 


ð15 


https://tieulun.hopto.org 


+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-09- 
2011 của Bộ Tài chính. 


131. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá 
nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá 
nhân theo phương pháp khoán có tạm nghỉ 
kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
giảm thuế gửi Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

- 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 


314 


https://tieulun.hopto.org 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được ủy 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được miễn 
thuế, giảm thuế. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

+ Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 
01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


Jđ15 


https://tieulun.hopto.org 


132. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực 
hiện các chương trình, dự án ODA 


- Trình tự thực hiện: 

Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề 
nghị miễn Thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên 
gia đến Cơ quan Thuế địa phương nơi đặt trụ sở. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc Nhà 
thầu (công ty) đề nghị miễn Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với Chuyên gia. 

(1) Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc 
Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và 
miễn trừ theo mẫu số 01/XNCG ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

(111) Các tài liệu liên quan đến thu nhập được 
miễn của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ trả 
thu nhập,...). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong vòng lỗ ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


ö16 


https://tieulun.hopto.org 


+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty). 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Co 
quan Thuế cấp Xác nhận miễn Thuế Thu nhập cá 
nhân cho Chuyên gia theo mẫu số 02/XNMT ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Xác nhận của cơ quan chủ quản về việc 
Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và 
miễn trừ theo mẫu số 01/XNCG ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 


317 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


133. Thủ tục: Miễn giảm thu tiền sử dụng 
đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ 
miễn hoặc giảm thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ khai miễn, giảm tiền sử dụng đất được 
gửi đến: 

() Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, hoặc 

(1) Cơ quan Tài nguyên và môi trường đối với 
trường hợp hồ sơ nộp tại Cơ quan Tài nguyên và 
môi trường, hoặc 

(1) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị 
trấn, hoặc 

(v) Chi cục Thuế nơi có đất trong trường hợp 
chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 

Bằng các hùnh thức: 

+ Trực tiếp tại trụ sở các cơ quan nêu trên. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính đến các cơ quan 
nêu trên. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


J18 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 01/TSDĐ 
ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC. 

(1) Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các 
trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất 
(bản sao có công chứng hoặc chứng thực) cụ thể 
là: giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với các 
trường hợp khuyến khích đầu tư; Văn bản chấp 
thuận của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt 
dự án đầu tư đối với dự án công trình công cộng 
có mục đích kinh doanh, dự án xây dựng ký túc 
xá sinh viên, xây dựng nhà cho người có công, 
xây dựng chung cư cao tầng cho công nhân khu 
công nghiệp; Quyết định di dời và dự án đầu tư 
được phê duyệt theo thẩm quyền đối với nhà 
máy, xí nghiệp di đời theo quy hoạch; Đối với 
hộ thuộc diện nghèo phải có xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đối 
với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số 
phải có hộ khẩu (ở nơi đã có hộ khẩu) hoặc xác 
nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (ở nơi chưa 
có hộ khẩu); Đối với hộ gia đình, cá nhân có 
công với cách mạng phải có giấy tờ có liên quan 
chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật và quyết 
định miễn, giảm tiền sử dụng đất của Uỷ ban 


ở19 


https://tieulun.hopto.org 


nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền, phân cấp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ, Cơ quan Thuế ra quyết định miễn thuế, 
giảm thuế theo mẫu số 03/MŒTH hoặc thông báo 
cho Người nộp thuế lý do không thuộc diện được 
miễn thuế, giảm thuế theo mẫu số 04/MŒGTH ban 
hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ban 
hành ngày 28-02-2011. 

+ Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn 
cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định 
miễn thuế, giảm thuế là 60 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyển được ủy 
quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có). 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Quyết định miễn thuế, giảm thuế. 

+ Thông báo không thuộc trường hợp được 
miễn thuế, giảm thuế. 


320 


https://tieulun.hopto.org 


- Phí, lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Tờ khai tiền sử dụng đất theo mẫu số 
01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


321 


https://tieulun.hopto.org 


V. THỦ TỤC VỀ HOÁ ĐƠN 


134. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ 


- Trình tự thực hiện: 

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và 
cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh 
hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có 
hóa đơn để giao cho khách hàng liên hệ với Chi 
cục Thuế xin cấp hoá đơn lẻ. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

(1) Các chứng từ mua bán kèm theo. 

(11) Chứng từ nộp thuế. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


322 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm 
việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4 Phụ 
lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ 
đặc biệt, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 

185. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất 
hoá đơn 


- Trình tự thực hiện: 
Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện 


323 


https://tieulun.hopto.org 


mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập 
phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông 
báo với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm 
nhất không quá năm ngày kể từ ngày xảy ra việc 
mất, cháy, hỏng hóa đơn. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo mẫu 
số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

(1) Hồ sơ làm mất, cháy, hỏng liên 2 hoá đơn 
bản gốc đã lập cần bổ sung thêm: Biên bản ghi 
nhận sự việc. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: không phải trả kết quả 
cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 


324 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn theo mẫu 
số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


136. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng 
hoá đơn 


- Trình tự thực hiện: 

+ Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, 
dịch vụ (trừ đối tượng được Cơ quan Thuế cấp hóa 
đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng 
hoá đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Báo 
cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ 
khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của 
quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm 
theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC). 


325 


https://tieulun.hopto.org 


+ Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ 
có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá 
đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, 
chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê 
doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ 
sơ quyết toán thuế. 

+ Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa 
điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn Cơ 
quan Thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp 
báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn với Cơ quan 
Thuế nơi chuyển đi trước ngày gửi thông báo phát 
hành hoá đơn tới Cơ quan Thuế nơi chuyển đến 
(mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 153/2010/TT-BTC). 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

@) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo 
mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 153/2010/TT-BTC; hoặc 

(1) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo 
mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 153/2010/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


326 


https://tieulun.hopto.org 


- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu 
số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu 
số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 9-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


327 


https://tieulun.hopto.org 


187. Thủ tục: Đăng ký lưu hành biên lai 
phí, lệ phí tự in 


- Trình tự thực hiện: 

Đơn vị được tự In biên lai thu phí, lệ phí, sau 
khi in xong phải đăng ký lưu hành mẫu biên lai 
với Chi cục Thuế trực tiếp quản lý. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Công văn đăng ký lưu hành biên lai tự In, 
công văn phải ghi rõ ký hiệu, từ số đến số, số lượng 
đăng ký lưu hành. 

(1) Mẫu biên lai tự in (bản photocopy). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhận, ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu biên lai tự 


328 


https://tieulun.hopto.org 


in (nếu là đăng ký lần đầu); ghi sổ nếu là đăng ký 
lần tiếp theo. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQHI10; 

+ Nghị định số 57/2003/NĐ-CP ngày 03-6-2002 
của Chính phủ; 

+ Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30-11-2005 
của Bộ Tài chính. 


138. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không 
tiếp tục sử dụng 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với Chi cục 
Thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các 
trường hợp sau: 

+ Tổ chức, hộ, cá nhân được Cơ quan Thuế chấp 
thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng 
mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa 
đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng. 

+ Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn 
thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay 
thế còn chưa sử dụng. 

+ Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa 
đơn của Cơ quan Thuế không tiếp tục sử dụng thì 
tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành 


329 


https://tieulun.hopto.org 


hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư 
số 153/2010/TT-BTC. 

+ Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại 
Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): 

Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn 
sử dụng theo quy định của pháp luật. 


330 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


189. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan 
Thuế đặt in 


- Trình tự thực hiện: 

+ Các tổ chức không phải là doanh nghiệp 
nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh 
doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 
đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá 
đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 
153/2010/TT-BTC được mua hoá đơn do Cơ quan 
Thuế đặt in. 

+ Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối 
tượng được mua hóa đơn do Cơ quan Thuế phát 
hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua 
hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư số 153/2010/TT-BTC). 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm 
việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Số lượng hoá đơn được mua theo quy định. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3 Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


332 


https://tieulun.hopto.org 


140. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp 
dụng hoá đơn tự in 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức được tạo hoá đơn tự in trước khi tạo hoá 
đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi 
cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp và chịu trách 
nhiệm về quyết định này (mẫu số 5.8 Phụ lục 5 
ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC). 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu 
số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 


333 


https://tieulun.hopto.org 


- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): 

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu 
số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 
số 153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


141. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn 


- Trình tự thực hiện: 

+ Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử 
dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ 
hóa đơn được mua, cấp tại Chi cục Thuế, phải lập 
Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC). 

+ Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi 
đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 
năm ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh 
doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. 


334 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu 
số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

(1) Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần 
đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội 
dung và hình thức hóa đơn phát hành). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết 
quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 
3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 


335 


https://tieulun.hopto.org 


- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


142. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn 
trong trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh 


- Trình tự thực hiện: 

+ Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh 
doanh, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải gửi 
thông báo phát hành hoá đơn cho Chi cục Thuế 
nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã 
phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng. 

+ Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi 
đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm 
(05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh 
bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười 
(10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 


336 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu 
số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC). 

(1) Hoá đơn mẫu (trường hợp thông báo lần 
đầu và các lần tiếp theo nếu có sự thay đổi về nội 
dung và hình thức hóa đơn phát hành). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết 
quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 


J37 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


143. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện 
huỷ hoá đơn phải lập hồ sơ huỷ hoá đơn gồm: 

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, 
trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; 

+ Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chỉ tiết: 
tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa 
đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc 
kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần 
huỷ không liên tục); 

+ Biên bản hủy hóa đơn; 

+ Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội 
dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số 
đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy 
(mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 153/2010/TT-BTC). 

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá 
nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông 
báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) 
bản, một bản lưu, một bản gửi đến Cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm ngày 
kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn. 


338 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Thông báo kết quả hủy hoá đơn theo mẫu số 3.11 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


339 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


144. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn 


- Trình tự thực hiện: 

Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba 
lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. 
Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản 
giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. 

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có 
ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm, 
mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên 
văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, 
dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên 
nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được 
gửi đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp bên ủy 
nhiệm và bên nhận ủy nhiệm. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


340 


https://tieulun.hopto.org 


Thông báo ủy nhiệm. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 

145. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in 
hoá đơn 

- Trình tự thực hiện: 


"` Z A . Z ^ Z Z  C*A 
+ Tổ chức nhận 1n hoá đơn lập báo cáo về việc 


341 


https://tieulun.hopto.org 


nhận in hoá đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực 
tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, 
địa chỉ tổ chức, cá nhân đặt ¡n; loại, ký hiệu hoá 
đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, số lượng hoá đơn đã 
in (từ số đến số...) cho từng tổ chức, cá nhân 
(mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông 
tư số 153/2010/TT-BTC). 

+ Báo cáo về việc nhận in hoá đơn được lập và 
gửi cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp một năm 
hai lần: lần 1 báo cáo 1n hoá đơn 6 tháng đầu năm 
chậm nhất là ngày 20 tháng 7, lần 2 báo cáo In 
hoá đơn 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 20 
tháng 1 năm sau. 

+ Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn ngừng 
hoạt động In hoá đơn thì kỳ báo cáo In hoá đơn 
cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời 
điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hoá đơn, 
thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn 
chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng 
hoạt động 1n hoá đơn. 

+ Trường hợp tổ chức nhận in hoá đơn mới bắt 
đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có hoạt 
động 1n hoá đơn sau khi ngừng hoạt động 1n thì 
thời gian báo cáo về việc nhận In hoá đơn đầu tiên 
tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết 
tháng 6 hoặc hết tháng 12 tùy theo thời điểm bắt 
đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc bắt đầu 
hoạt động In. 


342 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế; 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính; 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3.7 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Báo cáo về việc nhận in hoá đơn theo mẫu số 3. 7 
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2010/TT-BTC. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


343 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu 
thụ đặc biệt, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

+ Nghị định số 151/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 
của Bộ Tài chính; 

+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09-11-2010 
của Bộ Tài chính. 


146. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn 
điện tử của tổ chức kinh tế 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo 
hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn 
điện tử gửi cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


344 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ hơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 
ngày 29-11-2005; 

+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-09-2007 
của Chính phủ; 

+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08-3-2007 
của Chính phủ; 

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3- 
2011 của Bộ Tài chính. 


147. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá 
đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp 
giải pháp hoá đơn điện tử 

- Trình tự thực hiện: 

Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian 
cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử phải có văn 
bản báo cáo Cơ quan Thuế. 


345 


https://tieulun.hopto.org 


- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khơi (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 
ngày 29-11-2005; 

+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-02-2007 
của Chính phủ; 


346 


https://tieulun.hopto.org 


+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08-3-2007 
của Chính phủ; 

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3- 
2011 của Bộ Tài chính. 


148. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá 
đơn điện tử 


- Trình tự thực hiện: 

Tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử trước khi tạo 
hoá đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành 
hoá đơn điện tử gửi cho Cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 

Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua hệ thống bưu chính. 

+ Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin 
điện tử của Cơ quan Thuế. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức. 


347 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản gửi đến Cơ quan Thuế không có kết 
quả giải quyết. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 
ngày 29-11-2005; 

+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-02-2007 
của Chính phủ; 

+ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08-3-2007 
của Chính phủ; 

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3- 
2011 của Bộ Tài chính. 


348 


https://tieulun.hopto.org 


VI. THỦ TỤC NỘP THUẾ 


149. Thủ tục: Nộp thuế 


- Trình tự thực hiện: 

+ Trường hợp Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt: 

() Người nộp thuế đến nộp tiền trực tiếp tại 
Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước xác nhận 
trên chứng từ nộp thuế về số thuế đã thu. 

đi) Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt tại Cơ 
quan Thuế, ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ 
chức, cá nhân được Cơ quan Thuế uỷ nhiệm thu 
thuế: các tổ chức, cá nhân khi nhận tiền thuế cấp 
cho Người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế theo 
đúng quy định của Bộ Tài chính. 

+ Trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản: 

@) Người nộp thuế đến kho bạc, ngân hàng, tổ 
chức tín dụng nơi mở tài khoản thực hiện trích 
chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp thuế vào 
tài khoản của Kho bạc Nhà nước. 

đi) Kho bạc, ngân hàng, tổ chức tín dụng thực 
hiện trích chuyển tiền từ tài khoản của Người nộp 
thuế để thu ngân sách nhà nước xác nhận trên 
chứng từ nộp tiền thuế của Người nộp thuế. Ngân 
hàng, tổ chức tín dụng phải phản ánh đây đủ các 


349 


https://tieulun.hopto.org 


nội dung của chứng từ nộp tiền thuế trên chứng 
từ phục hồi gửi Kho bạc Nhà nước nơi thu ngân 
sách nhà nước. 

- Cách thức thực hiện: 

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được 
phát hành theo các hình thức: Đối tượng nộp ngân 
sách nhà nước tự In; Kho bạc Nhà nước In và cấp 
cho Người nộp thuế khi đến nộp tiền tại Kho bạc 
Nhà nước; Ngân hàng, cơ quan được uỷ nhiệm thu 
1n và cấp cho người nộp tiền. Người nộp thuế phải 
ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ 
nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định. 

+ Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua Kho 
bạc Nhà nước: 

(@) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chưa tham 
gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp 
thuế lập 3 liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà 
nước (mẫu C1-02/NS kèm theo) gửi Kho bạc Nhà 
nước nơi mở tài khoản, khi nhận được 3 liên giấy 
nộp tiền, Kho bạc Nhà nước thực hiện trích tài 
khoản tiền gửi của Người nộp thuế để thu ngân 
sách nhà nước và gửi liên 2 cho Người nộp thuế; 

(1) Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia 
hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế 
lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT kèm theo) 
chuyển cho Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản. 
Căn cứ bảng kê nộp thuế, Kho bạc Nhà nước thực 
hiện trích tài khoản tiền gửi của Người nộp thuế 
để thu ngân sách nhà nước; đồng thời, in 2 Liên 


350 


https://tieulun.hopto.org 


giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và gửi Liên 2 
cho Người nộp thuế; 

+ Trường hợp thu bằng chuyển khoản qua 
ngân hàng: 

() Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ 
thống thông tin thu nộp thuế: Khi nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản tại ngân 
hàng, Người nộp thuế lập 4 Liên giấy nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước gửi ngân hàng nơi mở 
tài khoản. Khi nhận được 4 Liên giấy nộp tiền 
vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản, 
ngân hàng có trách nhiệm làm thủ tục trích tài 
khoản tiền gửi của Người nộp thuế để nộp đầy 
đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước ngay trong 
ngày làm việc hoặc chậm nhất là vào đầu của 
ngày làm việc hôm sau và gửi Liên 2 giấy nộp 
tiền cho Người nộp thuế. 

(1) Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ 
thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 
bảng kê nộp thuế gửi ngân hàng nơi mở tài 
khoản; ngân hàng nhập dữ liệu vào chương trình 
máy tính, làm thủ tục trích tài khoản của Người 
nộp thuế; đồng thời, In 2 Liên giấy nộp tiền và trả 
1 Liên cho Người nộp thuế. 

+ Thu qua máy rút tiền tự động (ATM): 

Hình thức thu này được áp dụng khi ngân 
hàng đã xây dựng được chương trình phần mềm 
thu thuế qua ATM; Người nộp thuế đến nơi đặt 
ATM của ngân hàng, nhập đầy đủ các thông tin 


öö1 


https://tieulun.hopto.org 


theo yêu cầu vào chương trình của ATM để 
chuyển tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước 
và nhận bảng kê nộp thuế in từ ATM; 

+ Thu bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước: 

(@) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chưa tham 
gia hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp 
thuế lập 3 Liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà 
nước (mẫu C1-02/NS kèm theo), Kho bạc Nhà 
nước làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu ngân 
sách nhà nước và gửi Liên 2 cho Người nộp thuế; 

(1) Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia 
hệ thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế 
lập bảng kê nộp thuế gửi Kho bạc Nhà nước; căn 
cứ bảng kê của Người nộp thuế, Kho bạc Nhà 
nước nhập thông tin vào chương trình máy tính, 
1n 2 Liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và 
làm thủ tục thu tiền, hạch toán thu ngân sách 
nhà nước gửi Liên 2 cho Người nộp thuế; 

+ Thu tiền mặt qua ngân hàng: 

() Trường hợp ngân hàng chưa tham gia hệ 
thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 
4 Liên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu 
C1-02/NS kèm theo) gửi ngân hàng nơi Kho bạc 
Nhà nước mở tài khoản; căn cứ giấy nộp tiền, 
ngân hàng làm thủ tục thu tiền và gửi Liên 2 cho 
Người nộp thuế. 

(1) Trường hợp ngân hàng đã tham gia hệ 
thống thông tin thu nộp thuế: Người nộp thuế lập 
bảng kê nộp thuế, gửi đến ngân hàng nơi Kho bạc 


352 


https://tieulun.hopto.org 


Nhà nước uỷ quyền thu; căn cứ bảng kê nộp thuế, 
ngân hàng thực hiện in 2 Liên giấy nộp tiền vào 
ngân sách nhà nước, 1 Liên trả cho Người nộp 
thuế. Kho bạc Nhà nước xử lý theo quy trình nêu 
tại tiết 4.1.2 điểm 4.1 mục này. 

+ Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu: 

Các cơ quan thu khi thu tiền mặt trực tiếp từ 
người nộp phải sử dụng biên lai, sau đó nộp toàn 
bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

() Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu 
C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 
128/T'T/BTC ngày 24-12-2008); 

(¡) Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng 
ngoại tệ (mẫu C1-03/NS ban hành kèm theo 
Thông tư số 128/TT/BTC ngày 24-12-2008); 

(11) Bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban 
hành kèm theo Thông tư số 128/TT/BTC ngày 
24-12-2008). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 chứng từ. 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào ngân sách 
nhà nước. Cơ quan Thuế không phải trả kết quả. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 


353 


https://tieulun.hopto.org 


Kho bạc Nhà nước; Cơ quan Thuế nơi tiếp nhận 
hồ sơ khai thuế; Tổ chức, cá nhân được Cơ quan 
Thuế uỷ nhiệm thu thuế; Ngân hàng thương mại, 
tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy 
định của pháp luật. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mâu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

+ Mẫu C1-02/N8S - Giấy nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước; 

+ Mẫu C1-03/NS - Giấy nộp tiền vào ngân 
sách nhà nước bằng ngoại tệ; 

+ Mẫu số 01/BKNT - Bảng kê nộp thuế. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19-5-2009 
của Bộ Tài chính; 

+ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12- 
2008 của Bộ Tài chính; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


354 


https://tieulun.hopto.org 


150. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp 
thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới 
Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. 

+ Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp có trách 
nhiệm kiểm tra hổ sơ và thực tế khó khăn của 
Người nộp thuế: 

() Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đây 
đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm 
vIỆc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý 
thuế phải thông báo bằng văn bản cho Người nộp 
thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Người nộp thuế phải hoàn 
chỉnh hồ sơ trong thời hạn năm ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được thông báo bổ sung hồ sơ của cơ 
quan quản lý thuế; nếu Người nộp thuế không 
hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản 
lý thuế thì không được gia hạn nộp thuế. 

(1) Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ 
theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn 
nộp thuế của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế phải 
ra văn bản chấp thuận việc gia hạn nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua đường bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


355 


https://tieulun.hopto.org 


() Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, 
tiền phạt; 

(1) Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn 
nộp thuế: 

e Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai 
nạn bất ngờ thì phải có: Biên bản xác định mức 
độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm 
quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính 
thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên 
nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, 
hoặc Trung tâm Định giá của Sở Tài chính; văn 
bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra 
sự việc thiên tal, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. 

e Đối với trường hợp di chuyển địa điểm kinh 
doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thì phải có Quyết định của Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về việc di chuyển địa điểm 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

+ Ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn 
bản cho Người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ 
sơ không đầy đủ theo quy định. 

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
đề nghị của Người nộp thuế, Cơ quan Thuế ra văn 
bản thông báo chấp thuận việc gia hạn nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 


356 


https://tieulun.hopto.org 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quỏủ thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thông báo chấp nhận gia hạn nộp thuế. 

+ Thông báo không chấp nhận gia hạn nộp thuế. 

- Lệ phí (nếu có): Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền 
phạt (Mẫu số 02/NOPT). 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10- 
2010 của Chính phủ; 

+ Thông tư số 98/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính. 


357 


https://tieulun.hopto.org 


VII. THỦ TỤC KHÁC VỀ THUẾ 


151. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế 


- Trình tự thực hiện: 

+ Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác 
nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng 
loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác 
nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến 
thời điểm để nghị xác nhận cho Chi cục Thuế 
quản lý trực tiếp. 

+ Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực 
hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế, Chi cục 
Thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 
Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông 
tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của 
Người nộp thuế, Chi cục Thuế gửi thông báo cho 
Người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực 
hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp: 
Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua đường bưu chính. 


358 


https://tieulun.hopto.org 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa 
vụ thuế phải nêu rõ các nội dung: 

() Tên Người nộp thuế, mã số thuế. 

(1) Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao 
gồm cả số thuế do Người nộp thuế khai trong hồ 
sơ thuế đã nộp cho cơ quan quản lý thuế và số 
thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của 
cơ quan quản lý thuế. 

(11) Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp 
luật thuế. 

(v) Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp. 

(v) Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Ba ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục 
Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Chi 
cục Thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn 
đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài 
nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
khấu trừ tại nguồn 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành 
chính: Chi cục Thuế. 


359 


https://tieulun.hopto.org 


- Kết qud thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản xác nhận. 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


152. Thủ tục: Khiếu nại về thuế 


- Trình tự thực hiện: 

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền 
khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành 
chính của Chi cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các 
văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm 
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Người nộp thuế. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế. 

+ Gửi qua đường bưu chính. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

() Văn bản khiếu nại của Người nộp thuế. 


360 


https://tieulun.hopto.org 


(1) Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết 
định hành chính của Cơ quan Thuế có liên quan). 

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giỏi quyết: 

Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là: 

e Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ 
ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức 
tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 
45 ngày; 

e Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn 
giải quyết lần đầu không quá 4ð ngày, đối với các vụ 
việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 
60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
Chi cục Thuế. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông 
báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không 
thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nạ]). 

- Lệ phí (nếu có): Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không. 

- Yêu cầu, điều biện thực hiện thủ tục 
hành chính (nếu có): Không. 


ö61 


https://tieulun.hopto.org 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 
29-11-2006; 

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5- 
2007 của Chính phủ; 

+ Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ; 

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02-2011 
của Bộ Tài chính. 


362 


https://tieulun.hopto.org 


B. DANH MỤC 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


363 


https://tieulun.hopto.org 


364 


https://tieulun.hopto.org 


I. DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH 
VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC LĨNH VỰC THUẾ 


1. Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10-8- 
2009 về công bố các thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 
chính. 

2. Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11-3-2011 
về công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

3. Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 05-5- 
2011 về công bố các thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 
chính. 

4. Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26-7- 
2011 về công bố các thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 
chính. 


365 


https://tieulun.hopto.org 


II. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY, 
QUY ĐỊNH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC LĨNH VỰC THUẾ 


1. Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18-7-2007 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản 
lý thuế về việc đăng ký thuế. 

2. Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn 
thì hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 
08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân. 

3. Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008 
của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản 
lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc 
Nhà nước. 

4. Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12- 
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 
14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 
số 124/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 


366 


https://tieulun.hopto.org 


5. Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30-6-2010 
của Bộ Tài Chính ngày 30-6-2010 hướng dẫn thực 
hiện hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hoá 
xuất khẩu. 

6. Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9- 
2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

7. Thông tư số 175/2010/TT-BTC ban hành 
ngày 05-11-2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9- 
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 
08-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân. 

8. Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26-01-2011 
của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 
Thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 
02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 
84/2008/TT-BTC. 

9. Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-02- 
2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 
ngày 11-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết 


367 


https://tieulun.hopto.org 


thi hành một số điều của Luật Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp. 

10. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28-02- 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 và 
Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28-10-2010 
của Chính phủ. 

11. Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3- 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, 
phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. 


368 


https://tieulun.hopto.org 


MỤC LỤC 


Trang 

Chú dẫn của Nhù xuất bản 5 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DO CẤP CHI CỤC THUẾ THỰC HIỆN ỹ 

I. Thủ tục Đăng ký thuế 10 


1. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là Hợp tác xã, tổ hợp (trừ 
các đơn vị trực thuộc) 10 


2. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của 
Hợp tác xã, tổ hợp 12 


3. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân 
kinh doanh lỗ 


4. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá 
nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, 
thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển 
nhượng chứng khoán) và các cá nhân có 
thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp 
cho Cơ quan Thuế 17 


5. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá 
nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, 
thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển 


369 


https://tieulun.hopto.org 


nhượng chứng khoán) và các cá nhân có 
thu nhập chịu thuế khác - Trường hợp nộp 
qua cơ quan chỉ trả thu nhập 19 


6. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
trường hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ 
nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại 
Việt Nam 21 


7. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
trường hợp Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước 
ngoài, Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế 
thông qua Bên Việt Nam 24 


8. Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với 
Người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền 
thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác 
theo quy định của pháp luật; các chủ dự 
án, các Nhà thầu chính nước ngoài của các 
dự án ODA; tổ chức khấu trừ thuế thu 
nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ 
trường hợp qua một cửa liên thông) 26 
9. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký 
thuế cho trường hợp mất Giấy chứng nhận 
Đăng ký thuế 29 
10. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng 
ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận 


Đăng ký thuế bị rách, nát 31 
11. Thủ tục: Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân 32 


12. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối 


3/70 


https://tieulun.hopto.org 


với doanh nghiệp nhận sáp nhập (trừ 
trường hợp qua một cửa liên thông) 34 


18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp bị hợp nhất, bị sáp nhập 36 


14. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp tách doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp được tách 38 


15. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp tách doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp bị tách 40 


16. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp chia doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp mới được chia 41 


17. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp chia doanh nghiệp đối với doanh 
nghiệp bị chia 43 
18. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ 
chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ 
trường hợp qua một cửa liên thông) 45 
19. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành 
doanh nghiệp độc lập (trừ trường hợp qua 
một cửa liên thông) 47 


J1 


https://tieulun.hopto.org 


20. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp chuyển doanh nghiệp độc lập thành 
doanh nghiệp trực thuộc (trừ trường hợp 
qua một cửa liên thông) 49 


21. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp 
tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường 
hợp bán doanh nghiệp (trừ trường hợp qua 
một cửa liên thông) B1 


22. Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ 
chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp 
sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với 
doanh nghiệp hợp nhất 53 


23. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: 
trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh (trừ 
trường hợp qua một cửa liên thông) Bỗ 


24. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: 
trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh 
trong cùng địa bàn tỉnh (trừ trường hợp 
qua một cửa liên thông); Người nộp thuế do 
Chi cục Thuế quản lý B7 


25. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: 
trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh 
giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế 
chuyển đi (trừ trường hợp qua một cửa 
liên thông) 59 
26. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: 
trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh 
giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế 
chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa 
liên thông) 61 


3/2 


https://tieulun.hopto.org 


27. Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: 
thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng 
ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng 
nhận Đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 


một cửa liên thông) 62 

28. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối 
với doanh nghiệp 64 

29. Thủ tục: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối 
với đơn vị có các đơn vị trực thuộc 66 
II. Thủ tục Khai thuế 70 


30. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng theo 

phương pháp khấu trừ 70 
31. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng dành 

cho dự án đầu tư 73 
32. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng theo 

phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 

tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý 

và ngoại tệ 75 
33. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng theo 

phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu T7 
34. Thủ tục: Khai Thuế Giá trị gia tăng đối với 

hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, 

bán hàng vãng lai ngoại tỉnh 79 
35. Thủ tục: Chuyển đổi áp dụng các phương 

pháp tính Thuế Giá trị gia tăng 81 
36. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 

nghiệp tạm tính (trường hợp kê khai theo 

chi phí thực tế phát sinh) 83 


j/3 


https://tieulun.hopto.org 


37. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp tạm tính (trường hợp kê khai theo 
tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) 8õ 
38. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng 


bất động sản 87 
39. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 89 


40. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo từng lần phát sinh, áp dụng 
đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại 
Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam 
(gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) mà tổ 
chức này không hoạt động theo Luật Đầu 
tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động 
chuyển nhượng vốn 91 


41. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp 98 


42. Thủ tục: Giải trình về tài sản, hàng hoá bị 
tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn 
được tính vào chi phí được trừ khi tính 
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 98 
43. Thủ tục: Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng 
do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi 
quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào 
chi phí được trừ khi tính Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp 100 


44. Thủ tục: Thông báo phương pháp trích 
khấu hao tài sản cố định 101 


4ð. Thủ tục: Thông báo tạm dừng của tài sản 
cế định đang dùng cho sản xuất, kinh 


3/4 


https://tieulun.hopto.org 


doanh do sản xuất theo mùa vụ hoặc tạm 

dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa 

điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ 103 
46. Thủ tục: Thông báo định mức chính của 

những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp 104 


47. Thủ tục: Khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt 106 
48. Thủ tục: Khai Thuế Tài nguyên đối với cơ 

sở khai thác tài nguyên 108 
49. Thủ tục: Khai Thuế Tài nguyên đối với cơ 

sở thu mua tài nguyên 109 
50. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Tài nguyên 111 
51. Thủ tục: Khai Thuế Môn bài theo năm 113 
52. Thủ tục: Khai Thuế Nhà, đất đối với cá 

nhân, hộ gia đình 115 
53. Thủ tục: Khai thuế nhà, đất đối với tổ 

chức 118 
54. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 

nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 120 
5ð. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 

nghiệp đối với tổ chức 122 


56. Thủ tục: Khai Thuế Sử dụng đất nông 
nghiệp đối với khai thuế đất trồng cây lâu 


năm cho thu hoạch một lần 125 
57. Thủ tục: Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 127 
58. Thủ tục: Khai tiền sử dụng đất 130 


59. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước 
ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp Thuế 
Giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị 


J/5 


https://tieulun.hopto.org 


gia tăng, nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu 
đối với hoạt động kinh doanh và các loại 
thu nhập khác 183 


60. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
nộp Thuế Giá trị gia tăng tính trực tiếp 
trên giá trị gia tăng, nộp Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên 
doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và 
các loại thu nhập khác 185 


61. Thủ tục: Khai thuế đối với Nhà thầu nước 
ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp Thuế 
Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 
trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo 
tỷ lệ (%) tính trên doanh thu đối với hoạt 
động kinh doanh và các loại thu nhập khác 137 


62. Thủ tục: Khai quyết toán thuế đối với Nhà 
thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài 
nộp Thuế Giá trị gia tăng theo phương 
pháp khấu trừ, nộp Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp theo tỷ lệ (%) tính trên doanh thu 
đối với hoạt động kinh doanh và các loại 


thu nhập khác 140 
63. Thủ tục: Thông báo (đăng ký) phương 

pháp tính thuế của nhà thầu 143 
64. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh 145 
65. Thủ tục: Khai thuế khoán đối với hộ gia 

đình, cá nhân có bất động sản cho thuê 147 


66. Thủ tục: Khai thuế khoán áp dụng cho hộ, cá 
nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản 149 


3/6 


https://tieulun.hopto.org 


67. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, 
bản quyền, nhượng quyền thương mại, 
trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập 
từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú 151 


68. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá 
nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập 
từ tiền lương, tiền công 153 


69. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập từ tiền lương, tiền công 155 
70. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập cá 

nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ 

đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, 

bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng 

thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh 

doanh cho cá nhân không cư trú 157 
71. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công và cá nhân không cư trú có thu nhập 

từ kinh doanh 160 
72. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 161 
73. Thủ tục: Khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá 

nhân đối với cá nhân có thu nhập từ kinh 

doanh nộp thuế theo kê khai 164 
74. Thủ tục: Khai tạm nộp Thuế Thu nhập cá 


nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh nộp 
thuế theo kê khai 166 


J7 


https://tieulun.hopto.org 


7ð. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ 

kinh doanh nộp thuế theo kê khai 167 
76. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh 

nộp thuế theo kê khai 170 
77. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân cư trú vừa có thu 

nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ 

tiền lương, tiền công 172 
78. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 

phương pháp khoán thuế 174 


79. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 
với nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán thuế 175 


80. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 

với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng 

bất động sản 177 
81. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 

đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn 180 
82. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ 


chuyển nhượng chứng khoán 182 
83. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 
với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 184 


84. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm 
trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ 
tiền lương, tiền công 186 


j/8 


https://tieulun.hopto.org 


85. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá 

nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số 

kiến thiết khấu trừ Thuế Thu nhập cá 

nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số 189 
86. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân dành cho tổ chức kinh doanh xổ số 

kiến thiết khấu trừ Thuế Thu nhập cá 

nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số 191 
87. Thủ tục: Khai khấu trừ Thuế Thu nhập cá 

nhân dành cho Cơ quan giao đại lý bảo 

hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu 

nhập của đại lý bảo hiểm 193 
88. Thủ tục: Khai quyết toán Thuế Thu nhập 

cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo 

hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu 

nhập của đại lý bảo hiểm 195 
89. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân 

dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn 

khi chuyển nhượng 197 
90. Thủ tục: Khai Thuế Thu nhập cá nhân đối 

với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà 

ở hình thành trong tương lai 200 
91. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ nhà đất 202 
92. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ đối với tài 

sản khác theo quy định của pháp luật về 

lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, 

tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển 

nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại 

Việt Nam) 204 


j/9 


https://tieulun.hopto.org 


93. Thủ tục: Khai lệ phí trước bạ tàu thuyền 

đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, 

tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới 

tại Việt Nam 208 
94. Thủ tục: Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân 

sách nhà nước 211 
95. Thủ tục: Khai quyết toán năm phí, lệ phí 

khác thuộc ngân sách nhà nước 212 


96. Thủ tục: Khai phí xăng dầu 214 
97. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với 
tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 216 
98. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối 
với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay 
người khai thác 217 
99. Thủ tục: Khai quyết toán phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản 219 


100. Thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh 221 


101. Thủ tục: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế 222 
102. Thủ tục: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 225 
III. Thủ tục Hoàn thuế 229 


103. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với trường hợp trong ba tháng liên tục có số 
thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc 
đối với trường hợp đang trong giai đoạn 
đầu tư chưa có Thuế Giá trị gia tăng đầu 
ra, hoặc bù trừ số Thuế Giá trị gia tăng 
của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng 
cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai 


380 


https://tieulun.hopto.org 


Thuế Giá trị gia tăng của hoạt động sản 

xuất, kinh doanh (trường hợp hoàn trước 

kiểm tra sau) 229 
104. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với trường hợp trong ba tháng liên tục có số 

thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc 

đối với trường hợp đang trong giai đoạn 

đầu tư chưa có Thuế Giá trị gia tăng đầu 

ra, hoặc bù trừ số Thuế Giá trị gia tăng 

của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng 

cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai 

Thuế Giá trị gia tăng của hoạt động sản 

xuất, kinh doanh (trường hợp kiểm tra 

trước hoàn sau) 232 
105. Tên thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia 

tăng đối với trường hợp xuất khẩu thanh 

toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước 

kiểm tra sau) 234 
106. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối với 

trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền 

(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 238 
107. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 

đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán 

bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm 

tra sau) 241 
108. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng 

đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán 

bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước 

hoàn sau) 244 
109. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường 

hợp hoàn trước kiểm tra sau) 247 


J81 


https://tieulun.hopto.org 


110. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường 
hợp kiểm tra trước hoàn sau) 250 


111. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với trường hợp hàng hoá gia công chuyển 
tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) 253 


112. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với trường hợp hàng hoá gia công chuyển 
tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 256 


113. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực 

hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường 

hợp hoàn trước kiểm tra sau) 259 
114. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực 

hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường 

hợp kiểm tra trước hoàn sau) 262 
115. Thủ tục: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán 

thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết 

toán thuế 265 
116. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân có 

thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền 

công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ 

quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn 268 
117. Thủ tục: Hoàn thuế đối với cá nhân 

chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp 

thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng 

phải khai quyết toán 270 
118. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với 

Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải 


332 


https://tieulun.hopto.org 


thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt 
hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, 
kiểm tra sau) 272 


119. Thủ tục: Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với 
Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải 
thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt 
hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn 
thuế sau) 275 


120. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 
với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải 
chuyên dùng nằm trong dây chuyển công 
nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong 
nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để 
tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 
(trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau) 278 


121. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải 

chuyên dùng nằm trong dây chuyển công 

nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong 

nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để 

tạo tài sản cố định của doanh nghiệp 

(trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuếsau) 281 
122. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác 

(trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau) 285 
123. Thủ tục: Hoàn các loại thuế, phí khác 

(trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) 287 
124. Thủ tục: Hoàn Thuế Giá trị gia tăng đối 

với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong 

thời gian chưa được phía nước ngoài thanh 

toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất 

khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh 

các trường hợp hoàn thuế khác 290 


383 


https://tieulun.hopto.org 


IV. Thủ tục miễn thuế, giảm thuế 295 


125. Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 
mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân 295 


126. Thủ tục: Miễn hoặc giảm Thuế Tiêu thụ 

đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế 

nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp 

cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên 

tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, bị lỗ không 

có khả năng nộp thuế 301 
127. Thủ tục: Miễn, giảm Thuế Tài nguyên đối 

với các tổ chức, cá nhân khai thác tài 

nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật 

Thuế Tài nguyên 304 
128. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá nhân 

đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp 

khó khăn do thiên tai, hoả hoạn 307 
129. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá nhân 

đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp 

khó khăn do tai nạn 310 
130. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá nhân đối 

với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo 312 
131. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá nhân 

đối với cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân 

kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo 

phương pháp khoán có tạm nghỉ kinh doanh 314 
132. Thủ tục: Giảm Thuế Thu nhập cá nhân 

đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện 

các chương trình, dự án ODA 316 
133. Thủ tục: Miễn giảm thu tiền sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân 318 


384 


https://tieulun.hopto.org 


V. Thủ tục về Hoá đơn 322 
134. Thủ tục: Đề nghị cấp hoá đơn lẻ 322 
185. Thủ tục: Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn 328 
186. Thủ tục: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 325 
137. Thủ tục: Đăng ký lưu hành biên lai phí, 


lệ phí tự in 328 
138. Thủ tục: Thông báo về hoá đơn không 

tiếp tục sử dụng 329 
139. Thủ tục: Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế 

đặt in 331 
140. Thủ tục: Thông báo về Quyết định áp 

dụng hoá đơn tự In 333 
141. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn 334 


142. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn 
trong trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh 336 


143. Thủ tục: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn 338 
144. Thủ tục: Uỷ nhiệm lập hoá đơn 340 
145. Thủ tục: Báo cáo về việc nhận in hoá đơn — 341 
146. Thủ tục: Quyết định áp dụng hoá đơn 

điện tử của tổ chức kinh tế 344 
147. Thủ tục: Báo cáo về việc truyền hoá đơn 

điện tử của tổ chức trung gian cung cấp 


giải pháp hoá đơn điện tử 345 

148. Thủ tục: Thông báo phát hành hoá đơn 
điện tử 347 
VI. Thủ tục nộp thuế 349 
149. Thủ tục: Nộp thuế 349 
385 


https://tieulun.hopto.org 


150. Thủ tục: Gia hạn nộp thuế 355 


VII. Thủ tục khác về thuế 358 
151. Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế 358 
152. Thủ tục: Khiếu nại về thuế 360 


B. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 359 


I. Danh mục các quyết định về công bố thủ tục 


hành chính thuộc lĩnh vực thuế 365 
II. Danh mục văn bản pháp quy, quy định các 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế 366 
386 


https://tieulun.hopto.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. NGUYÊN DUY HÙNG 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
TS. KHUẤT DUY KIM HẢI 


Biên tập nội dung: TS. ĐỖ QUANG DŨNG 


VÕ VĂN HOA 
Trình bày bìa: PHÙNG MINH TRANG 
Chế bản vi tính: LÂM THỊ HƯƠNG 
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
Đọc sách mẫu: VÕ VĂN HOA 


387 


https://tieulun.hopto.org 


;/ftieulun.hopto.org 








TÌM ĐỌC 
- CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ 
- 145 CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ 


- VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỊ HÀNH 
THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 


hftps://tieulun.hopto.org 


